12/21/2015 nhantu.net/ T onGiao/LaoTrangGianLuoc.htm 


LAO, TRANG GIAN LUOC 


Nhân Tử Nguyễn Văn Tho 


Mục Lục 
Chương 1: Tìm Hiểu về Lão, Trang 


Chương 2: Trang Tử và Nam Hoa Kinh 
Chương 3: Trang Tử Nam Hoa Kinh - lược dịch Nội Thiên 


hftp://nhantu.net/TonGiao/LaoTrangGianLuoc.htm 


1/1 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 


Chương 1 


TÌM HIỂU VỀ LÃO, TRANG 
Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ 


Chương 2: Trang Tử và Nam Hoa Kinh 
Chapter 3: Trang Tử Nam Hoa Kinh - lược dịch Nội Thiên 


Song song với dao Phật, đạo Khổng, Đạo Lão là một đạo có tầm ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng 
Trung Hoa và Việt Nam. 

Cho nên dành ít thì giờ để khảo sát Lão Trang, thiết tưởng không phải là một điều vô ích. 

Trong bài này tôi sẽ lần lượt thuyết trình về: 

1. Cái nhìn bao quát về đạo Lão. 

2. Tỉnh hoa Lão Trang. 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 1/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 


3. Những bién thái của đạo Lão qua các thời đại. 
4. Những điều ta có thể học hỏi nơi Lão. Trang. 
Sau cùng là Kết luận 


I. CÁI NHIN BAO QUÁT VỀ LÃO TRANG 

Người có công sáng lập ra đạo Lão dĩ nhiên là đức Lão Tử. 

Ngài tên thật là Lý Nhĩ, người nước Sở. Ngài sinh năm nào, mất năm nào, hiện nay các học giả vẫn 
còn bàn cãi. Phái thì cho rằng Ngài sinh ra trước đức Khổng. Phái thì cho rằng Ngài sinh ra sau thời đức 
Khổng. Học giả Henri Doré cho rằng Ngài sinh khoảng năm 584 và mất vào khoảng năm 500. Và cuộc hội 
kiến với Khổng tử được coi là vào năm 503. 

Trong thiên Dưỡng sinh chủ của Nam Hoa Kinh, Trang Tử chép Ngài đã chết. Nhưng theo đà thời 
gian, các tín đồ đạo Lão tin rằng Ngài bất tử. Sử gia Tư Mã Thiên sống sau Trang Tử khoảng 200 năm đã 
chép rằng lúc cuối đời, Ngài qua ải quan rồi không biết đã đi về đâu. 

Học thuyết của Ngài sau này đã được Liệt Tử (Liệt Ngự Khấu, khoảng 430-349), Trang Tử (Trang 
Chu, khoảng 360-280) làm cho sáng tỏ hơn. Trang Tử có tiếng hơn Liệt Tử nhiều, vì thế mà đạo Lão sau 
này còn được gọi là đạo Lão Trang. 

Tuy nhiên để tăng uy tín cho đạo Lão, nhiều người còn gọi đó là đạo Hoàng Lão. Tức là muốn nói đạo 
Lão đã được Hoàng đế (- 2697) và Lão Tử sáng lập. 

Ở Việt Nam hiện nay, đạo Lão có thể được gọi bằng những danh hiệu sau đây: 

- Đạo Lão 

- Lão giáo 

— Dao giáo 

— Hoàng Lão 

- Lão Trang 

Đạo lão, thoạt kỳ thủy chỉ là một triết học, một nghệ thuật sống, một phương pháp tu luyện giải thoát 
dành cho một vài ẩn sĩ, nhưng từ thời Hán (Tây Hán: 206 tcn-23 cn; Đông Hán: 25-220 cn) với sự canh 
tân của Trương Đạo Lăng (chết năm 156) thuộc dòng dõi Trương Lương, vị quân sư lỗi lạc của vua Hán 
Cao Tổ (206-195) và của các anh em họ Trương cùng là con cháu sau này như Trương Giác, Trương 
Bảo, Trương Lương, Trương Lỗ, Trương Tu thời Tam Quốc (220-280) và của Cát Huyền (229-251), Trịnh 
Tư Viễn (cuối thế kỷ 3), Khấu Khiêm Chi (423), Cát Hồng Bão Phác Tử (281-340), đạo Lão đã trở thành 
một đạo giáo phổ cập vào quần chúng với các cuộc tế lễ, kinh kệ sám hối, công cộng, bùa chú, phương 
thuật v.v... Trương Giác, Trương Lỗ thời Tam Quốc suýt lật đổ được triều đình, và cuộc khởi nghĩa của 
Trương Giác được mệnh danh là giặc Khăn Vàng. 

Các vua chúa đời nhà Đường (618-907) nhận Lý Lão quân là tổ phụ vì thế nên rất trọng vọng các đạo 
sĩ, lập đền thờ Thái Nhất và Ngũ Đế, cùng Lý Lão quân, cố gắng đi tìm tòi thần tiên để mong tiếp xúc. 
Nhiều vua Đường đã uống linh dược để mong được trường sinh. Các vua Hiến Tông (806-821), Mục Tông 
(821-826), Vũ Tông (841- 847), Tuyên Tông (847-860) đã điên loan, hay đã tử vong vì linh đan của các 
đạo sĩ. 

Các vua đời nhà Tống cũng rất trọng vọng đạo Lão. Năm 1015, Tống Chân Tông phong cho Trương 
Chính Tùy, cháu chắt Trương Đạo Lăng làm thiên sư, và ân tứ cho cả vùng núi Long Hổ Sơn. 

Con cháu Trương Đạo Lăng từ đó được kế thế làm Thiên Sư và được thừa hưởng vùng núi Long Hổ 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 2/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
Sơn. Vùng Long Hổ Sơn mãi đến thời Trung Hoa Dân Quốc mới bi quốc hữu hóa. 

Đến đời nhà Nguyên (1260-1367), Nguyên Thế Tổ năm 1275 cũng phong cho Trương Tống Diễn làm 
Thiên Sư, nhưng đến năm 1281, nhân vụ kiện giữa Phật giáo và Lão giáo về quyển Hóa Hồ Kinh của 
Vương Phù (thế kỷ IV) - Hóa Hồ Kinh cho rằng sau khi Lão Tử đi qua ải Hàm Cốc đã sang Thiên Trúc để 
dạy đạo cho đức Phật - Nguyên Thế Tổ đã truyền đốt hết các sách đạo Lão, ngoại trừ quyển Đạo Đức 
Kinh. 

Nhà Minh cũng không ủng hộ đạo Lão là bao lăm. Thời vua Vũ Tông (1506-1521) và thời vua Thế 
Tông (1522- 1566) đạo Lão đã cho in lai bó Đạo Tạng. Bộ Đạo Tạng tức là toàn bộ thư tịch vê đạo Lão 
gồm tất cả là 1464 bộ lớn nhỏ. Ở Việt Nam, không thấy đâu có được toàn bộ Đạo Tạng, chỉ thấy ít nhiều 
quyển sách lẻ tẻ vê Đạo Lão. Ngoài các quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Xung Hư Chân Kinh của Liệt 
Tử, Nam Hoa Kinh của Trang Tử, ta còn thấy ít nhiều cuốn sách danh tiếng khác như: Tham Đồng Khế 
của Ngụy Bá Dương, Huỳnh Đình Kinh, Âm Phù Kinh, Thanh Tĩnh Kinh, Tính Mệnh Khuê Chỉ, v.v... 

Đến đời nhà Thanh đạo Lão cũng không được hâm nộ. 

Ngày nay, ở Đài Loan đạo Lão vẫn còn thịnh hành. Tất cả có 86 giáo phái, hoặc tổ chức đạo Lão 
được chính quyền bảo trợ, nhưng có 6 môn phái nổi bật nhất. Đó là: 

1. Phái Chính Nhất hay phái Thiên Sư thuộc Long Hổ Sơn ở Giang Tây xưa. 

2. Phái Mao Sơn với hai loại pháp môn: nội luyện theo Huỳnh Đình Kinh và võ thuật theo Kỳ Môn Độn 
Giáp. 

3. Phái Thái Cực thuộc Võ Duong Sơn xưa với pháp món tu luyện theo truyền thống Trương Tam 
Phong, và pháp môn vũ thuật trừ tà ma. 

4. Phái Toàn Chân tu luyện theo tôn chỉ của Vương Trùng Dương. 

5. Phái Thần Tiêu. 

6. Phái Lư Sơn thiên về bí thuật giống như phái Chân Ngôn của Phật giáo. 

Ở Việt Nam ta đạo Lão thường được biết nhiều về phương diện phù thủy, pháp môn. Nhưng thời Pháp 
thuộc, người Pháp đã chém giết rất nhiều thày phù thủy, nên ngày nay ảnh hưởng Lão giáo không còn 
mấy mạnh trong dân gian. Trong mấy chục năm gần đây, ở miền Nam Việt Nam Lão giáo lại được phục 
hồi, và đứng vào hàng Tam Giáo trong các đạo Cao Đài, hay Tam Tông Miếu. 


II. TINH HOA LÃO TRANG 

Những người đại diện chân chính cho đạo Lão vẫn là: 

- Lão Tử với quyển Đạo đức Kinh. 

- Liệt Tử với Xung Hư Chân Kinh. 

- Trang Tử với Nam Hoa Kinh. 

Vậy muốn tìm hiểu tinh hoa Đạo Lão, ta phải doc 3 tác phẩm nói trên. Ba tác phẩm nói trên xưa nay 
nổi tiếng là kỳ bí, khó hiểu, nhưng nếu chúng ta có ít nhiều quan niệm then chốt dẫn lộ để đi vào những 
tác phẩm ấy, chúng sẽ trở nên giản dị. 

Sau đây là những quan niệm then chốt ấy: 

A. Lão Trang, thay vì chấp nhận rằng vũ trụ này là một tác phẩm do Hóa Công tạo dựng nên, đã 
chủ trương rằng vũ trụ này do một Nguyên lý phóng phát ra. 

Nguyên lý ấy siêu việt, tuyệt đối, vô biên tế, vô cùng tận, là căn nguyên vạn hữu, vừa bao dung lại vừa 
ẩn áo giữa lòng vạn hữu, vô thủy vô chung, không bút nào tả cho xiết, không tên nào gọi cho vừa. Lão 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 3/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.him 
Trang tạm gọi nguyên lý ấy là Đạo. 
Nơi chương 25 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: 
Có một vật an nhiên tự hữu, 
Trước đất trời, vĩnh cửu tự thành. 
Tịch liêu vắng ngắt vắng tanh, 
Một mình mình biết, một mình mình hay. 
Muôn vàn chẳng chút đổi thay, 
Đó đây quanh khắp đó đây chẳng chồn. 
Sinh muôn vật, mẹ muôn thiên hạ, 
Tính danh Ngài ta há biết sao? 
Gọi liều là Đạo, xưng ào là to. 
Vì quá to nên xa thăm thẳm, 
Thăm thẳm xa mà vẫn gần kề. 


Dao to, to lớn muôn bề... 


Nơi chương | của Dao Đức Kinh, Lão Tử cũng đã bàn ngay vé Dao. Xin dich thoát nghĩa như sau: 


Hoá công hồ dễ đặt tên, 
Khuôn thiêng hồ dễ mà đem luận bàn. 
Không tên sáng tạo thế gian, 
Có tên làm mẹ muôn vàn thụ sinh. 
Tịch nhiên cho thấy uy linh, 

Hiển dương cho thấy công trình vân vi, 
Hai phương diện một Hóa Nhi, 
Huyền linh khôn xiết huyền vi khôn lường, 
Ngài là chúng diệu chỉ môn, 


Cửa thiêng phát xuất mọi nguồn huyền vi... 


Trang Tử nơi chương Đại Tông Sư đã bàn về Đạo đại khái như sau: 
Đạo thời hữu tín, hữu tình, 
Vô vi mà lại vô hình mới hay. 
Dễ truyền, khó bắt lạ thay, 
Giữ thời giữ được, trông rày hẳn không. 
Tự sinh, tự bản vô cùng, 
Có từ trời đất còn không có gì. 
Sinh trời, đinh đất ra uy, 
Qui thần âu cũng là tùy sở do. 
Cao cao vô tận khôn đò, 

Cao hơn Thái cực vẫn cho là thường. 
Thẳm sâu sâu mấy ngàn muôn, 
Sâu hơn vũ trụ mà nhường không hay. 
Lâu lai nào kể tháng ngày, 


hffp:/nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 


4/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.him 
Trước trời, trước đất, lâu này lâu chỉ. 
Sống từ muôn thủa vẫn y, 

Ngàn muôn tuổi thọ đã gì già nua... 
Hi Vi, Hoàng Đế, Kiên Ngô, 
Kham Phi, Chuyên Húc, đã nhờ thần thông. 
Đạo trời soi sáng cõi lòng, 
Mới thành thần thánh, sống cùng trời mây. 
Lão Bành, Phó Duyệt nhờ tay, 
Ngung Cường, Vương Mẫu may thay được Ngài, 
Mới nên thần thánh tuyệt vời. 
Ngự cung Thiếu Quảng, chơi nơi Ngân Hà. 
Biết bao thỏ lặn ác tà, 
Hai vâng nhật nguyệt khôn qua đạo Trời. 
Kìa như Bắc đẩu thảnh thơi, 
Cũng nhờ Đạo cả mới ngôi Cửu trùng. 
Đạo trời ngẫm thật vô cùng, 
Bao nhiêu quyền phép thần thông nhiệm mầu. 
Để giải thích chữ Đạo rõ hơn, tôi xin mượn lời Hoài Nam Tử, trong thiên Nguyên Đạo huấn, mà trình 
bày như sau: 
Hóa công chở đất che trời, 
Ménh mông bốn hướng chơi vơi tám tàng. 
Cao cao vô tận vô ngần, 
Thẳm sâu sâu mấy muôn tầm đo sao. 
Trùm trời mà đất cũng bao, 
Vô hình vô tượng, nhẽ nào hình dung. 
Nguồn tung, suối tỏa tưng bừng, 
Ngỡ là sắp cạn bỗng dưng đầy tràn. 
Ào ào cuồn cuộn vang vang, 
Ngỡ là vẩn đục, vẫn hoàn trong veo. 
Giồng lên đất ngợp trời teo, 
Tung ra bốn biển có chiều mung lung. 
Ra tay linh diệu khôn cùng, 
Quang âm khôn cản dặm chừng vân du. 
Khi tung trời đất không vừa, 
Khi thu nhỏ xíu lọt vừa nắm tay. 
Tuy co mà giãn như mây, 
Tuy mờ mà sáng như ngày nắng chang. 
Tơ non mà rất cương cường, 
Mềm nhung mà rắn in tuồng thép gang. 


hftp:/nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 5/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
Gồm tứ đức vai mang tué nguyệt, 

Ngất trời mây soi hết trăng sao. 

Mịn màng thắm thiết biết bao, 

Tế vi tiêm tất tả sao cho cùng. 
Núi nhờ thế mà tung cao vút. 

Vực dựa uy sâu vút ngàn trùng. 

Ngài cho thú chạy trong rừng, 

Chi chim tung cánh chín từng mây xanh. 
Ngài tô ánh quang minh nhật nguyệt, 
Ngài rong cương ruổi hết tinh huy. 

Kỳ lân đùa rỡn cũng vì, 

Phượng long bay bổng quyền uy không ngoài. 
Đời thái cổ có hai hoàng dé, 

Nhờ ơn Ngài chỉ vẽ trước sau, 

Mới nên nhân đức nhiệm mầu, 

Thần thông hóa đục đứng đầu muôn phương. 
Quyền uy Ngài khôn lường khôn tả, 
Rung cả trời lắng cả đất đai. 

Quay cho trời đất vần xoay, 

Xô cho nước chảy đêm ngày chẳng thôi. 
Thủy chung để sánh vai muôn vật, 

Thổi gió giông ủ ấp làn mây. 

Việc gì cũng có dúng tay, 

Âm ầm sấm động mây bay tỏ quyền... 

B. Đạo vì phóng xuất ra muôn loài, nên Đạo ở khắp mọi nơi, tiềm ẩn ngay trong lòng vạn hữu. 

Đông Quách Tử hỏi Trang Tử: 

— Cái gọi là Đạo ở đâu? 

- Không có chỗ nào mà không có Nó. 

— Xin chỉ ra mới được. 

- Trong con kiến. 

- Thấp hơn nữa. 

- Trong miếng sành vỡ. 

- Thấp hơn nữa. 

- Trong cuc phán. 

Đông Quách Tử không hỏi nữa. Trang Tử nói: Lời hỏi của ông không di đến đâu cả. Nó giống cách 
người giám thị dùng để xem heo gầy béo ra sao, cứ mỗi lần đạp trên lưng heo là một lần ấn mạnh cẳng 
xuống thêm. Vì thế người ta mới gọi Đạo là lớn, là tuyệt luân, là toàn bích, là phổ quát, là viên mãn. Tất cả 
những từ ngữ ấy đều áp dụng cho một thực thể duy nhất, đó là Bản thể vũ trụ. (Trang Tử, Nam Hoa Kinh, 
Tri Bắc Du). 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 6/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 

C. Nếu Đạo đã ở khắp moi noi, ở trong moi vật, thi Dao dĩ nhiên phái xui khiến cho moi vật bién 
thiên, sống động một cách hoàn hảo. Nhu vậy, người hiểu Dao, sé không dùng tiểu trí, tiểu năng của 
mình mà gàng quải cuộc sống hồn nhiên của muôn vật, đừng đem nhân vi, nhân tạo mà làm loạn thiên 
vi, thiên tạo. 

Trang Tử nói: «Đừng lấy người làm hại Trời» (Vô dĩ nhân diệt thiên — Thu Thủy) chính là vi ý đó. 

«Một người nước Tống lấy ngọc chạm trổ thành một lá dó, để dâng vua, ba năm mới xong. Đầu nhọn, 
chỗ mỏng, sống, cuống, lông, gai đều tinh vi, láng bóng, để chung với cái lá dó thật, không sao phân biệt 
được. Người đó nhờ tài khéo mà được vua Tống khen, cấp lương bổng cho. Liệt Tử nghe nói bảo: «Trời 
đất khi sinh vạn vật này mà phải mất ba năm mới thành một cái lá, thì ít cây có lá lắm! Cho nên thánh 
nhân trông vào cái Dao mà cải hóa chứ không trông vào trí xảo.» (Liệt Tử VIII.— Nguyễn Hiến Lê, Liệt Tử 
và Dương tử, tr.126) 

Trang Tử viết trong thiên Chí Lạc: 

«Xưa kia có con chim biển đậu ở cửa thành nước Lỗ ... Lỗ hầu ngự ra nghênh tiếp, rước về chuốc 
rượu ở đền Thái miếu, cho tấu nhạc Cửu thiều cho nó vui, giết trâu bò mời nó ăn. Chim ấy ngó dớn dác, bộ 
sầu bi không dám ăn, dám uống. Cách ba hôm thì chết. Đó là dùng cách nuôi người mà nuôi chim. Nếu 
như muốn dùng cách nuôi chim mà nuôi chim, thì phải để cho nó đậu ở rừng sâu, dạo ngoài gò đất, trôi 
nổi sông hồ, kiếm ăn lươn cá, đỗ theo hàng liệt, thích đâu ở đó. Cứ nghe người nói là nó không ưa rồi, lựa 
là còn đem tiếng nhạc mà làm cho nó kinh tâm...» (Nguyễn Duy Cần, Trang Tử Nam Hoa Kinh, tr. 73). 

Chính vì vậy mà Lão Trang không muốn rây vào chuyện người khác, không muốn cai trị người khác. 

Lão Tử viết: 

Những muốn nặn, muốn nhào thiên hạ, 
Suy cho cùng chẳng khá được nào. 
Lòng người nghệ phẩm tối cao, 

Ai cho ta nặn ta nhào tự do. 

Ngao ngán kẻ mưu đồ như vậy, 
Chẳng chóng chày hủy hoại lòng người. 
Lòng người ai nắm giữ hoài, 

Già tay nắn bóp, bao đời tiêu ma. 
Người trần thế muôn hoa đua nở, 

Có nhanh chân cũng có chậm chân. 
Người nóng nảy, kẻ lân chân, 
Người in gang thép, kẻ thuần đào tơ. 
Người kiên gan, kẻ như cánh bướm, 
Nên thánh hiền sùng thượng chữ khoan. 
Chỉ ngăn quá lạm cực đoan, 

Quá giàu, quá chướng, quá ham tiền tài. (DDK, 29) 

Cho nên về phương diện chính trị, Lão Trang khuyên vua chúa đừng nên nhiễu sự, quấy dân, vì “nhất 
tác sinh nhất tệ”, “sinh sự thì sự sinh”. Trang Tử là người ghét cay ghét đắng những điều nhân vi, nhân 
tạo, tù túng con người, làm hư hỏng Thiên chân nơi con người. Nơi thiên Mã đề, ông viết đại khái như sau: 

Kìa thiên hạ ung dung tự tại, 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 7/19 


12/21/2015 nhantu.net/ TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
Sống don sơ vui với muóng chim. 
Sóng dói móc mac tu nhién, 
Thung dung cùng Đạo một niềm sát son. 
Vi đâu nên mỏi món nhón nhác? 

Vi đâu nén tan tác phân ly? 
Bày ra nhân nghĩa mà chi? 

Để cho thiên hạ suy vi tần phiền? 
Gỗ không nát sao nên được chén, 
Ngọc không tan sao vẹn chương khuê? 
Dao tan đức nát ê ché, 

Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. 
Loạn năm sắc mới văn, mới vẻ, 

Rối âm thanh bày vẽ đàn ca. 

Ai làm đạo đức xác xơ, 

Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. 
Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, 

Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. 
Lòng người vì thế ly tan, 


Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. 


Trong thiên Biền mẫu, Trang Tử lại viết đại khái như sau: 

Vậy đừng có suy bì, vẽ sự, 
Đừng chia phôi quân tử, tiểu nhân. 
Đã cùng đánh mất Thiên chân, 

Dù phân biệt hão cũng ngần ấy thôi. 
Đem thiên tính làm tôi nhân nghĩa, 
Giỏi Sử, Tăng ta kể như không. 

Vì ăn mà tổn tấc lòng, 

Du nhi có giỏi chớ hóng ta khen. 
Dem nhã nhạc đảo điên tính khí, 
Su Khoáng kia nào quí chi đâu. 
Tính trời lệ thuộc năm mầu. 

Ly Chu ta cũng trước sau coi hèn. 
Ta sau trước chỉ khen đạo đức, 
Phục tính Trời chẳng phục nghĩa nhân. 
Thông minh chẳng tại kiến văn, 
Mà do tìm được cốt căn của mình. 
Bỏ căn cốt thông minh đâu nữa? 
Đạo Chích kia cũng lứa Bá Di. 
Đều là đắm đuối sân si, 


hffp:/nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 


8/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
Déu là thiên lệch có gi khác đâu! 
Nên ta chẳng tìm cầu nhân nghĩa, 
Chẳng mơ mòng dâm tị đảo điên. 
Cốt sao giữ vẹn căn nguyên, 
Tính Trời cốt giữ tinh tuyền trước sau. 

D. Đã không gàng quải thiên nhiên, đã không kiềm chế cầm thú, đã không cai trị đồng loại, bậc chí 
nhân theo Lão Trang còn có gì mà làm? 

Thưa: TRỊ THÂN (Trang Tử, Tại Hựu, C) để được trường cửu về phương diện tinh thần. 

Muốn trị thân, con người phải: 

1. Dưỡng sinh tức là sống Khỏe. 

2. Vui theo mệnh trời tức là Sống vui, chết vui. 

3. Sống hòa đồng với Đạo tức là Sống siêu thoát. 

1. Dưỡng sinh theo Lão Trang, chỉ là sống một cuộc sống thảnh thơi, khỏe mạnh cho đến chết, chỉ là 
sống đủ số năm tháng trời dành cho mình. 

Trang Tử viết: «Cái sống của ta đã thọ nơi trời đất hãy biết giữ gìn nó cho tới cùng tột, đừng bao giờ 
làm cho nó hư hoại trước giờ han định của nó.» (Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Đại Tông Sư, A). 

Liệt Tử chống lại quan niệm muốn sống lâu quá số trời. 

Ông viết: «Vua Tề Cảnh Công đi chơi núi Ngưu Sơn, khi tới phía bắc quốc đô, thì ứa lệ than thở: 

- Đẹp thay nước ta! Cây cỏ tươi tốt, sum xuê, dầm dề sương mai kìa. Rồi đây ta phải chết mà bỏ nước 
này ư? Nếu tự cổ không ai chết, mà nếu quả nhân phải từ biệt nước này thì sẽ đi đâu? 

Viên sử quan họ Khổng và Lương Khâu Cứ di theo hầu, đều nhỏ lé, tâu: 

- Bọn hạ thần chúng tôi đội ăn đại vương mà ăn rau và thịt, thường được ngồi xe xấu, ngựa còm, mà 
còn không muốn chết, huống hồ đại vương. 

Duy có Án Tử đứng bên là cười. Cảnh Công chùi nước mắt, quay lại hỏi Án Tử: 

- Hôm nay quả nhân di chơi mà xúc cảm sinh buồn, Khổng và Cứ đều khóc theo quả nhân, riêng ông 
cười là tại sao? 

Án Tử đáp: 

- Nếu những bậc hiền tài mà cứ sống hoài thì các đức Thái Công và Hoàn Công còn sống đến ngày 
nay. Nếu những người dũng cảm mà sống hoài thì đức Trang Công, Linh Công còn sống đến ngày nay. 
Nếu tất cả những vị đó còn sống đến ngày nay, thì nhà vua tất bận áo tơi, đội nón lá mà đứng ở giữa 
đồng, lo việc ruộng nương, chứ đâu được nhàn hạ mà nghĩ tới chết như vậy. Nhà vua đâu được lên ngôi 
như vậy? Nhờ cái lẽ thay phiên nhau kẻ ở người đi, nên ngôi vua đó mới đến đại vương. Đại vương chỉ vì 
vậy mà khóc thì quả là bất nhân quá. Thần thấy một ông vua bất nhân, lại thấy những bé tôi ninh hót này, 
mới riêng cười thầm. 

Cảnh Công xấu hổ, nâng chén rượu lên uống để tự phạt mình, rồi phạt hai người bề tôi mỗi người hai 
chén.» (Nguyễn Hiến Lê, Liệt Tử và Dương tử, Lá Bối, 1972, VI, 12, tr. 113- 115). 

Như vậy Lão Trang chỉ mong sống cho đủ số năm trời đã hạn định cho mình, chứ không mong cho cái 
hình hài này được sống mãi cùng với trời đất. 

Thực ra chỉ có tinh thần mới tồn tại mãi được. 


Hiểu được điều này cho thấu đáo ta mới thấy tất cả các phương thuật sau này để luyện cho thân xác 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 9/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
sống lâu muôn tuổi đều là bàng món tả đạo, đều là huyén vọng, ảo tưởng, và chi có thể đưa đến những 
thất bại chua cay. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. 

Chính Lão Trang cũng không tránh cái chết, vì Ngài đã hiểu thế nào là Trường sinh. 

Nơi chương 33 Đạo Đức Kinh, Ngài viết: 

«Tử nhi bất vong giả tho» ZE m T È # 8 (Chết mà không hết đó là thọ trường). Quan niệm trên 
thực là hết sức chính đáng. Con người sinh ra ở đời, không phải cứ chết là hết. Hãy xem các bậc thánh 
hiền: Các ngài chết đi nhưng ảnh hưởng các ngài vẫn còn tồn tại, và hơn thế nữa, càng ngày ảnh hưởng 
đó càng lan rộng. Các ngài vẫn được dân chúng sùng thượng. Như vậy đúng là: Tử nhi bất vong vậy. 

- Làm thế nào để dưỡng sinh, để sống cho đủ số năm tháng trời đã hạn định. 

Đại khái Lão Trang cho rằng: 

- Phải biết phòng bệnh. 

- Phải sóng mực thước tiết độ, đừng làm hao tán khí lực tâm thần. 

— Hãy sống một cuộc đời tĩnh lãng, thung dung thoải mái, đừng để cho ngoại vật khiên dẫn. 

Đạo Đức Kinh nơi chương 71, viết: 

«Bệnh nàn mà biết lo âu, 

Rồi ra mới được trước sau khang cường. 
Thánh nhân bệnh hoạn chẳng vương, 
Vì hay phòng bệnh nên thường khang an.» 
Đạo Đức Kinh nơi chương 46 viết: 
«Nguy thay những kẻ bon chen 
(Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao.) 
Hại thay những kẻ vơ vào, 

(Vơ vơ vét vét, biết bao giờ cùng). 

Ở đời muốn được thung dung, 
Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn.» 
Đạo Đức Kinh nơi chương 52 viết: 
«Âm thầm ấp ủ tấc son, 

Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. 
Mặc ai đày đọa hình hài, 

Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân.» 

Và đây là chủ trương của Trang Tử: 

Hoàng Đế thưa cùng Quảng Thành Tử: «Tôi nghe rằng Ngài đã đạt tới chí đạo. Dám hỏi về phép Trị 
thân; làm sao để có thể trường cửu?» - Quảng Thành Tử vùng dậy mà nói: «Câu hỏi rất hay, lại đây, ta sẽ 
chỉ dạy cho nhà ngươi cái đạo cao siêu. Cái tinh hoa của Dao cao siêu thì mờ mờ mit mit, cái cực điểm 
của đạo cao siêu thời tối tăm, lặng lẽ. Người đừng nghe, đừng nhìn. Lấy tĩnh lãng ôm ấp cái thân thời hình 
hài nhiên hậu sẽ hẳn hoi. Hãy tĩnh, hãy thanh, đừng mệt cái hình, đừng động cái tinh. Như vậy thời có thể 
trường sinh.» (Nam Hoa Kinh, Tại Hựu XI, C). 

Hoàng Đế Nội Kinh đúng theo truyên thống Lão Trang đã trình bày vê phương pháp dưỡng sinh như 
Sau: 

«Hoàng đế hỏi Thiên sư rằng: Tôi nghe người đời thượng cổ đều sống tới linh trăm tuổi, mà sức khỏe 


hffp:/nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 10/19 


12/21/2015 nhantu.net/ TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
không hao sút, đến người đời nay mới 50 mà sức khỏe đã kém sút. Đó là vì thời thế khác chăng? Hay là lỗi 
tại người chăng? 

«Kỳ Bá thưa rằng: “Về đời thượng cổ, những người biết Đạo, bắt chước Âm Dương, điều hòa thuật số, 
uống ăn có mức, khởi cư có thường, không làm quá sức, cho nên gìn giữ được cả hình hài và tinh thần, 
sống trọn số trời, linh trăm tuổi mới thác. 

«Người đời nay, thì không thế: lấy rượu thay làm nước uống, lấy càn bậy làm sự thường, đang lúc say 
lại nhập phòng: vì lòng dục làm kiệt mất tinh, hao tán mất khí chân nguyên; không biết giữ gìn cẩn thận, 
không biết điều dưỡng tinh thần, chỉ cốt cho được khoái tâm, không biết được cái thú dưỡng sinh, khởi cư 
không có điều độ ... Cho nên mới độ 50 tuổi đã rất là suy yếu. 

«Bậc thánh nhân đời thượng cổ đã răn dạy người dưới biết xa lánh hư tà tặc phong, trong lòng điềm 
đạm hư vô, chân khí thuận thủ, tinh thần bền vững, bậnh tật còn do đâu mà sinh ra được. Vì vậy nén chi 
sống nhàn mà ít dục, tâm yên mà không sợ, hình mệt mà không quá, chân khí điều hòa, mọi sự đều được 
mãn nguyện. 

«Án đã đủ ăn, mặc đã đủ mặc, phong tục vui vẻ, trên dưới êm hòa, không hề ganh ti ... Nên dân về 
thời kỳ đó gọi là Phác. 

«Do đó những điều dâm tà không thể làm bận tâm họ, những điều ham muốn không thể làm mỏi mắt 
họ. Kẻ ngu, người khôn, người hay kẻ kém không phải sợ ngoại vật, nên mới hợp với đạo. Vì thế nên mới 
có thể sống linh trăm tuổi, mà sức khỏe vẫn không kém sút ... Đó là bởi đức toàn vậy ...» (Hoàng Đế Nội 
Kinh, Thượng cổ Thiên chân luận, Kinh Tố Vấn). 

2. Người hiểu Đạo chẳng những phải biết vui khi sống, mà lại phải vui cả khi chết, vì đó là Thiên 
mệnh. 

«Khổng tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp Vinh Khải Kì bận cái áo lông bằng da hươu, quần dây lưng bằng 
thừng vừa gảy đàn cầm vừa hát lang thang trên cánh đồng Choanh. 

Khổng Tử hỏi cụ: Cụ có cái gì mà vui vậy? 

Đáp: Ta có nhiều cái vui lắm. Trời sinh ra muôn loài, chỉ có người là quí, mà ta được làm người, đó là 
một cái vui. Đàn Ông so với đàn bà, đàn ông được trọng, đàn bà bị khinh, vậy đàn Ông là quí, mà ta lại là 
đàn ông, đó là hai cái vui. Có những kẻ sinh ra không được thấy mặt trời mặt trăng, còn bọc trong cái tả đã 
chết rồi, nay ta đã được chín chục tuổi, đó là ba cái vui. Nghèo là cảnh thường của kẻ sĩ, và chết là số 
phận của mọi người. Ở vào cảnh thường mà được số phận của mọi người, có gì mà buồn? 

Khổng Tử bảo: Đạt quan như vậy sáng suốt thay!» (Nguyễn Hiến Lê, Liệt Tử và Dương Tử, tr. 100. 
Liệt Tử, 1,5). 

«Tử Lai có bệnh, hơi thở mạnh, sắp chết. Vợ con bao chung quanh mà khóc ré lên. Tử Lê đến thăm, 
thấy vậy nói: “Đừng có khóc. Ra hết đi. Chớ làm kinh động người gần chết”. Rồi đứng dựa cửa nói với Tử 
Lai: Lạ thay Tao hóa! Rồi đây không biết buộc anh làm gi, bắt anh di chó nào? Bát anh làm gan chuột, hay 
bắt anh làm cánh trùng? Tử Lai nói: Cha mẹ sai con đi đông tây nam bắc, thời con phải vâng mạng. Đối 
với người, âm dương còn hơn cha mẹ. Đó bắt ta chết, mà ta không vưng, là ta nghịch mạng. Vả trời đất lấy 
hình chở ta, lấy sống làm nhọc ta, lấy già làm khỏe ta, lấy chết làm yên ta. Trời đất tốt với ta lúc sống, thì 
cũng tốt với ta lúc chết. 

Tỉ như thợ đúc nấu kim khí. Nếu kim khí đòi: Tôi chỉ muốn thành cây kiếm Mạc Gia mà thôi, ắt thợ đúc 
cho nó là kim khí bất tường. Cũng như một người kia lúc chết nói: Tôi chỉ muốn trở lại làm người mà thôi, 
ắt Tạo Hóa sẽ cho nó là người bất tường. Trời đất là lò lớn. Tạo Hóa là thợ đúc. Tạo Hóa đúc ra hình nào, 
ta phải chịu lấy.» (Nam Hoa Kinh, Đại Tông Sư - Nguyễn Duy Cần, Trang Tử tinh hoa, tr. 171). 


hftp:/nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 11/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.him 

Chết chẳng qua là từ một cảnh này đổi qua một cảnh khác. Từ cảnh này đổi qua cảnh khác mà lo sợ, 
thì là một việc lo sợ hão như cảnh nàng Lệ Cơ... «Nàng Lệ Cơ, con một vị quan trấn thủ phong cương xứ 
Ngai, gå vé cho vua nước Tấn. Lúc xuất giá rơi luy đâm bâu. Khi tới hoàng cung, cùng vua đồng sàng, 
nếm mùi sô hoạn, rồi nàng lại hối hận giọt lệ ngày xưa...» (Té Vật luận - Nguyễn Duy Cần, Trang Tử Nam 
Hoa Kinh, tr.79). 

Với một quan niệm lành manh về sóng chết nhu vậy, nén nơi thiên Dưỡng sinh chủ, Trang Tử đã 
thẳng thắn nói là Lão Tử đã chết, trong khi những người theo đạo Lão sao này thường đưa ra luận điệu 
rằng Lão Tử đã trở nên bất tử. 

Và như vầy thì những chuyện bạch nhật thăng thiên sau này của đạo Lão chỉ là những huyền thoại 
không hơn không kém. 

Sách Tính Mệnh Khuê Chi, nơi cuối quyển I đã cho biết là từ trước đến nay dao Lão đã có tất cả 
10.000 tiên lên trời giữa ban ngày, người thì cưỡi rồng, người thì cưỡi hạc, người thì cưỡi cá, người thì cưỡi 
gió mà lên tiên. Trong số đó, còn có 8000 lên trời cùng với cả nhà cửa. 

Rất tiếc là vào thời ta, chẳng ai được diễm phúc bạch nhật thăng thiên, cũng như được chứng kiến 
những vụ bạch nhật thăng thiên. Suốt ngày nhìn lên trời, chẳng thấy chân nhân đâu, mà chỉ thấy chim 
chóc bay lượn, mà chỉ thấy phi cơ các loại tung bay trên nền trời. 

3. Nhưng đối với Lão Trang, sống khỏe chưa đủ, sống vui chưa đủ, còn phải sống cho siêu thoát, còn 
phải tìm cho ra Đạo, còn phải trở về với Đạo, còn phải sống phối kết với Đạo. 

Lão Tử viết: 

«Muôn loài sinh hóa đa đoan, 

Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên 
Hoàn bản nguyên an nhiên phục mệnh, 
Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. 
Biết trường tôn mới là thông, 
Trường tôn không biết ra lòng tác yêu. 
Biết trường tôn muôn điều thư thái, 
Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. 
Công hầu vương tước xa đâu, 
Vượt thanh thần thánh lên bầu trời cao. 
Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả 
Cùng đất trời muôn thủa trường sinh, 
Xác tan chẳng hai chi mình.» (ÐÐK, ch.16) 
Chương 10 Đạo Đức Kinh viết: 
«Làm sao đem hết xác hồn 
Hòa mình với Đạo chẳng còn lìa xa 
Làm giữ vẹn tinh hoa, 

Sống đời thanh thản nhu là Anh Nhi 
Làm sao rũ sạch hà tì, 

Gương lòng vằng vặc quang huy vẹn tuyền. 
Thương dân trị nước cho yên, 


hffp:/nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 12/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
Làm sao trong ám ngoài ém mói là. 
Cửa trời mở đóng lai qua, 
Thuận theo chẳng dám phôi pha mệnh trời. 
Muôn điều thông suốt khúc nhôi, 
Ở sao vẫn tựa như người vô tri. 
Những người đức hạnh huyền vi, 
Dưỡng sinh muôn vật chẳng hề tâng công. 
Sống đời vẫn tựa như không, 
Cần cù lao tác chẳng mong đáp đền. 
Giúp dân nhưng chẳng tranh quyền, 
Ấy là đức hạnh nhiệm huyền siêu vi.» 
Liệt Tử cho rằng: Muốn tìm được Đạo phải Hư Tâm. (Xem Liệt Tử, IV, 5. Nguyễn Hiến Lê, Liệt Tử và 
Dương Tử, tr. 145). 
Và đây là sống Đạo theo Trang Tử: 
«Tìm Trời phải quên đời, quên cảnh, 
Quên phù sinh ảo ảnh bên ngoài. 
Tâm hồn khi hết pha phôi, 
Mới mong rực rỡ ảnh Trời hiện ra. 
Đã thấy Đạo đâu là kim cổ, 
Hết cổ kim vào chỗ trường sinh. 
Ham sinh thời lại liêu linh, 
Phù sinh chẳng chuộng, thần minh ấy là. 
Hãy cố gắng vượt qua nhân nghĩa, 
Hay quên đi nghi lễ của đời. 
Quên mình quên cả hình hài, 
Thông minh trí tuệ gác ngoài tâm linh. 
Hãy hợp với vô hình vô tượng, 
Cùng Đại Thông vô lượng sánh đôi. 
Thế là được Đạo được Trời, 
Thoát vòng biến hóa muôn đời trường sinh. 
Ai chỉ vẽ sự tình sau trước, 
Ấy Thày ta đại lược cho ta. 
Thày ta muôn vậy điều hòa, 
Mà nào kể nghĩa với là kể ơn, 
Ban phúc trạch cho muôn thế hệ, 
Mà chưa hề lấy thế làm nhân. 
Trường tồn đã mấy muôn năm, 
Mà chưa hề thấy có phần già nua. 
Thày ta chở cùng che trời đất, 


hffp:/nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 13/19 


12/21/2015 nhantu.net/ TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
Lai ra tay diéu khác muón loài, 
Thé mà mót muc thánh thoi, 
Chưa hé có bảo là tài là hay.» 
(Nam Hoa Kinh, Đại Tông Sư, các đoạn G. H. I. K.) 

Các nhà bình giải đạo Lão trên thế giới ngày nay đều công nhận rằng: Tinh hoa Lão Trang cốt tại sự 
sống phối hợp với Đạo với Trời. Ngày nay người ta gọi thế là Đời sống huyền đồng, đời sống lý tưởng của 
các bậc thánh hiền trên thế giới không phân đạo giáo. 

Đời sống Huyền đồng gồm ba giai đoạn: 

1. Tẩy tâm (Vie purgative) 

2. Viên giác (Vie illuminative) 

3. Phối thiên (Vie unitive) 

Trang Tử đã mô tả rất kỹ lưỡng về các giai đoạn của con đường Phối kết với Trời với Đạo ấy: 

1. Trước hết là giai đoạn Hồi phục: Đừng để cho các công việc vụn vặt hằng ngày làm mình quên lãng 
mất bổn phận và mục phiêu tối hậu của cuộc đời. (Nam Hoa Kinh, Sơn Mộc XX, H) 

2. Thoát vòng kiêm tỏa của ngoại cảnh, bế tỏa giác quan (Nam Hoa Kinh, Tại Hữu XI, C), siêu xuất 
khỏi tầm tri thức, và hình tượng thông thường (Nam Hoa Kinh, Thiên Địa, XII, D) gạn đục khơi trong tâm 
hồn, mà Trang Tử gọi là Tầm trai, hay Hư Tâm (Nam Hoa Kinh, Nhân Gian Thế IV, A. Liệt Tử, IV, N) 

3. Tập trung tinh thần, xuất thân nhập định. Trang Tử gọi thế là Toa Vong (Té Vật luận, Đại tông sư, 
J). 

4. Cuói cùng là sóng hóa dóng vói Dao. 

Nơi Thiên Tri Bác Du (XXII, C) Nam Hoa Kinh, Trang Tử viết: 

«Khiết Khuyết hỏi Bi Y về Dao. Bi Y báo: «Hãy giữ thân hình cho ngay ngắn, hãy tập trung tinh thần 
vào Duy Nhất, Trời sẽ hòa điệu với bạn. Hãy thu nhiếp trí lự, hãy hợp nhất với Tuyệt đối, Thần sẽ giáng 
xuống lòng bạn, đức sẽ trở nên vẻ đẹp của bạn, Đạo sẽ là nhà của bạn. Bạn hãy sống hồn nhiên ngây thơ 
nhu con nghé mới sinh, đừng tìm duyên cơ mà chi.» Nói chưa dứt lời, Khiết khuyết đã ngủ say (nhập định). 
Bi Y rất đẹp lòng, vừa di vừa hát: «Xác như xương khô, Lòng nhu tro nguội, đã có chân tri, sá gì duyên 
cớ... Mịt mịt mờ mờ, vô tâm khinh khoát, người ấy là ai?» 

Chuyện này có mục đích cho ta thấy con người có siêu xuất lên trên tâm tình, trí lự, có định fĩnh, vô vi, 
thì mới có thể tiến được vào cõi tâm linh siêu việt. 

- Sống hòa mình với Đạo, Lão cũng như Trang gọi thế là Vô vi. Vô vi đây không phải là không làm, 
nhưng là một thứ hành động trác tuyệt, một đời sống siêu phàm, làm cho con người sống hợp nhất với 
Thượng đế. Chính vì vậy mà Đại su Cưu Ma La Thập xưa đã dùng hai chữ Vô vi dé dịch chữ Niết Bàn của 
Phát giáo. Lão Tử còn gọi đời sống này là Phối Thiên (ÐÐK 68), là Bảo Nhất (ĐĐK, 10). Trang Tử gọi thế 
là Đắc Nhất (Nam Hoa Kinh, Thiên Địa XII, A) là Hưu hồ Thiên quân (An nghỉ trong Thượng đế. Tề vật 
luận II, C), là Đắc ky hoàn trung (Nắm được điểm Trung của vòng tròn. (Té vật luận II, C). Con người hoàn 
hảo như vậy Lão Trang gọi là Chân nhân (Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Đại Tông Sư VI, A), hay Thiên Tử 
(Con Trời. Canh tang Sở, XXII, B). 

Trang Tử viết: «Con người giác ngộ sẽ phát huệ, sẽ rũ bỏ hết những gì nhân tạo, chỉ còn thuần những 
gì thiên tạo. Ai mà đạt tới mức độ đó mới được gọi là dân trời (Thiên dân) hay con Trời (Thiên tử).» (Canh 
Tang Sở XXII, D. Nhân gian thế IV, A). 


http///nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 14/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 


IIl. NHÜNG BIẾN THÁI CỦA ĐẠO LÃO QUA CÁC THỜI ĐẠI 

Đạo Lão theo đà thời gian đã khoác nhiều bộ mặt khác nhau: 

- Biến thái thứ 1 là từ một triết thuyết, một nghệ thuật sống, một đạo huyền đồng siêu việt, dành cho 
một ít ẩn sĩ siêu phàm, đạo Lão đã trở thành một tôn giáo ẩn sâu vào lòng quần chúng với những tín 
ngưỡng, những phù chú ma thuật, những đền miếu, những lễ nghi thờ phụng. 

Đạo, hay Nguyên lý tối cao lúc ban đầu dần dần được hình dung hóa, nhân cách hóa thành Thái Nhất, 
Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Ngoc Hoàng Thượng dé. Lão Tử được suy tôn thành Thái Thượng Lão Quân 
và được tôn sùng như là hiện thân của Thượng đế từ đời nhà Hán. 

Đó là công trình của các vua nhà Hán nhu Hán Văn Đế (179-156) Hán Vũ Dé (140-86) các vua nhà 
Đường như Đường Cao Tổ Lý Uyên (620-627), Đường Huyền Tông (713-756), Hiến Tông (806-820), Mục 
Tông (821-825), Vũ Tông (841- 847), các vua nhà Tống như Tống Chân Tông (998-1023), Tống Huy 
Tông (1101-1126), các vị Thiên sư, cái vị dao sĩ như Trương Đạo Lăng, Trương Giác, Trương Lỗ, Trương 
Tu, Trịnh Tư Viễn, Khấu Khiêm Chi, Bão Phác Tử v.v... Về phương diện đạo giáo, đạo Lão đã đặt nặng 
vấn đề giao tiếp với thần tiên, cầu trường sinh bất tử. 

- Biến thái thứ 2 của đạo lão là bùa chú, phù thủy môn, hô phong, hoán võ, hô thần, trừ quỉ v.v... Đó 
là những bí thuật của các thầy phù thủy pháp môn, mà ngày nay rất ít người biết được. 

- Biến thái thứ 3 của đạo Lão là các phương thuật dưỡng hình, dưỡng sinh với của thủ thuật, công 
phu như: 

. Đạo dẫn, ma sát. 

. Võ công nhu Bát đoạn cẩm, Lục đoạn cẩm, Thái cực quyền. 

. Khí công tức là vận khí điều tức. 

. Tĩnh công tức là đặt nặng vấn đề giữ yên tâm thần, định hồn phách. 

- Biến thái thứ 4 là đi tìm các phương dược để bổ dưỡng thân tâm. 

Chính vì thé mà đã có một số dao si đã trở thành những y sư danh tiếng như Đào Hoằng Cảnh (452- 
536), Cát Hồng (281-340), Tôn Tư Mạc (581-682) v.v... 

- Biến thái thứ 5 của đạo lão là chủ trương sống thoát vòng cương tỏa của xã hội, sống tùy ý, tùy 
thích. Đó là chủ trương của Trúc Lâm thất hiền thời Tam quốc gồm các nhân vật như Nguyễn Tịch, Kê 
Khang, Lưu Linh, Nguyễn Hàm, Sơn Đạo, Hướng Tú, Vương Nhung... 

- Biến thái thứ 6 của đạo Lão là luyện nội đan để cầu Trường sinh bất tử mà người chủ xướng là 
Ngụy Bá Dương thời Hán (thế kỷ 2) tác giả bộ Tham Đồng Khế. 

Phương pháp luyện nội đơn này chẳng qua là vận khí, điều tức, tập trung tâm thần để đi đến chỗ xuất 
thần huyền hóa. Cho nên, tuy dùng những thuật ngữ đặc biệt, nhưng bộ mặt thực của khoa luyện nội đơn 
cũng chỉ là tu luyện tâm thần để đi đến chỗ phối kết với Trời với Đạo, mà ta đã đề cập đến rất nhiều ở bên 
trên. 

- Biến thái thứ 7 của đạo Lão là những phương thuật luyện ngoại đơn, gồm tất cả các phương thức 
làm cho thân xác trở nên khinh phiêu bất tử. 

Từ thế kỷ thứ 4 trước Tây lịch, Tống Vô Ky học trò Tiện Môn Tử Cao đã có chủ trương rằng con người 
có thể thoát xác để trường sinh. Rồi tiếp đến có Bão Phác Tử một người đã dùng cả đời để luyện thuốc 
trường sinh. Công cuộc cầu trường sinh này gồm: 

- Phương pháp Tịch cốc để cho cơ thể trở nên nhẹ nhàng, tinh khiết. 

- Hấp thụ khí âm dương tinh hoa của trời đất. Tắm ánh sáng mặt trời để hấp thụ khí dương. Uống 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 15/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
sương móc hứng giữa thinh không lúc ban đêm để hấp thu tinh hoa của khí Âm. 

- Dùng những loại kim thạch, tinh hoa của âm dương để luyện thành kim đơn mà uống. 

Người xưa cho rằng Lưu Hoàng (Soufre) và Vàng là tinh hoa của Dương. Những chất liệu trên không 
thể dùng thẳng được nên cần phải chuyển biến tinh luyện. 

Muốn ăn Lưu Hoàng người ta dùng Đơn Sa hay Chu Sa hay Thần Sa (Cinabre) tức là một hợp chất 
góm Thủy ngân và Lưu Hoàng (S2Hg). 

Muốn điều chế vàng nhân tạo người ta dùng Chì có pha bạc hay Thạch tín (Plomb argentifère hay 
arsénifère). Điều ché chất chi này người ta được Hùng hoàng (Sulfure d'arsenic rouge) hay Thu Hoàng 
(Sulfure d'arsenic jaune) mà người ta coi như là vàng nhân tạo. 

Đơn Sa, Chu Sa, Thần Sa và Hùng Hoàng, Thư Hoàng sau này được coi là linh đơn, hay ít nữa là 
được coi là những chất liệu chính dùng để chế linh đơn. 

Đọc những thành phần các chất liệu dùng để luyện linh đơn như thấy trong bài Bát quỳnh đơn hay 
Cửu chuyển hoàn đơn, ta thấy chúng toàn là những loại kim thạch tối độc cho cơ thể con người. Hậu quả 
là các vua chúa đã uống qua linh đơn đều trở nên điên cuồng hay chết non ví dụ: 

- Ai Đế nhà Đông Tấn (361-366) 

- Đường Hiến Tông (805-820) 

— Đường Mục Tông (820-824) 

— Đường Vũ Tông (840-847) 

Vị tiên ông chuyên luyện thuốc trường sinh là Cát Hồng Bão Phác tử cũng chỉ hưởng thọ có 61 tuổi. 

Sau khi thấy các linh đơn rất là nguy hiểm, các vua chúa đã có những phản ứng khác nhau như sau: 

1. Ra lệnh hành quyết hết các thầy luyện đan như đời vua Đường Y Tông (860). 

2. Nhận thuốc trường sinh, nhưng chỉ sẽ uống lúc hấp hối như vua Văn Tuyên Đế nhà Bắc Tề (550- 
599). 

3. Bắt các tử tội phải thí nghiệm thuốc trường sinh như trường hợp vua nước Nguy là Đạo Vũ Đế đã 
làm năm 400. 

Nhà văn hào Tô Đông Pha được biếu thuốc trường sinh, đã viết thư cho bạn như sau: “Mới đây đệ có 
nhận được một ít chu sa thần dược màu tuyệt đẹp, nhưng đệ không đủ can đảm dùng linh đan ấy.” (Xem 
Trần Văn Tích, Tư tưởng Lão Trang trong Y thuật đông phương, tr. 141). 


IV. NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA CÓ THỂ HỌC NƠI LÃO TRANG 

Những trình bày và nhận xét trên đã cho chúng ta thấy: 

- Phương pháp luyện ngoai đơn đã hoàn toàn thất bai. 

- Chủ trương xác thân con người có thé nhờ dược liệu, nhờ công phu tu luyện mà trở nên bất tử được 
chỉ là một ảo vọng, vì hễ là hợp chất, tạp chất thời trước sau cũng phải ly tan. Mà Á Đông vẫn cho thân 
này là Tứ đại giả hợp thì làm sao mà trường cửu được cho cam? 

- Những chuyện con người có thể bạch nhật thăng thiên cũng là những chuyện huyền thoai hoang 
đường. 

- Những ma thuật phù chú sé dần dần đưa dân chúng vào một thế giới nghi ky lẫn nhau, và sợ hãi lẫn 
nhau. Đời xưa khi vua Hán Vũ Dé lâm bệnh, triều đình đã giết trước sau cả vạn người vì nghi là đã trù ém 
vua. 

- Chủ trương con người có thể tịch cốc dé cho xác thân trở nên phiêu bồng bát tử cũng đi ngược lai 

hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 16/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
với dinh luật thiên nhiên. 

- Còn như nói rằng con người cần phải dưỡng sinh, cần phải phòng bệnh, ăn ở cho sạch sẽ, ăn uống 
cho có tiết độ, lao tác sống động cho có chừng mực, đừng quá lao tâm lao lực, giữ cho lòng mình ung 
dung thoải mái, hồn nhiên khinh khoát, để sống cho khỏe mạnh, để sống cho trọn tuổi đời thì là những bài 
học hết sức là khôn ngoan và hữu lý, rất đáng cho chúng ta theo. 

- Quan niệm vui sống, vui chết là một quan niệm hết sức là hào sảng. Thái độ này sẽ làm cho chúng 
ta sống bình thản hồn nhiên hết mọi lo âu, sợ hãi. 

- Lão Trang lại còn chủ trương sống theo thiên nhiên, rũ bỏ nhân tạo. Đó là một chủ trương hết sức 
đẹp dé, cao siêu, nếu hiểu và áp dụng cho đúng đắn, nhất là vào thời buổi văn minh này, con người dang 
bị đủ mọi thứ gông cùm ngoại cảnh, lý thuyết, xã hội, tập quán, chính trị, văn minh vật chất buộc ràng, 
những bậc thức giả cũng nên rũ bỏ bớt những gì nhân vi, nhân tạo, rũ bỏ những gì giả tạo, bôi bác mà 
sống một cuộc sống đơn thuần, thành khẩn, an nhiên. 

- Cao siêu nhất là lời kêu gọi của Lão Trang khuyên ta tìm về với Thiên Chân, trở về với Đạo với Trời. 

Thiết tưởng chúng ta nên nghe theo lời kêu gọi đó mà rũ bỏ bớt những kiến thức đa đoan phù phiếm 
của tiểu trí để mà có cái nhìn bao quát của những bậc đại trí, đại huệ, thấy rằng mình hồn dung liên kết 
với Đạo, với Trời với vũ trụ vạn hữu, để mà sống cho khinh phiêu siêu thoát, tẩy rửa tâm tư cho sạch 
những tà tâm tà niệm, trở nên thuần nhất, tinh toàn, dữ Đạo hợp chân, dữ Thiên tương phối ... 


KẾT LUẬN 
Như vậy Lão Trang đã cho chúng ta thấy rõ rằng mục đích của đời người là thực hiện thiên chân, thực 
hiện Đạo thể. 
Con người chúng ta sinh ra ở đời có Tiểu dụng, có Đại dụng mà cũng có Vô dụng. Tiểu dụng là phao 
phí cuộc đời mình vào những mục phiêu, và những công cuộc hèn hạ. 
Đại dụng là dùng cuộc đời minh vào những mục tiêu những công cuộc cao dai. 
Còn Vô dụng theo Lão Trang là dùng cuộc đời mình để siêu xuất quần sinh, sống huyền hóa với Đạo 
với Trời. 
Trong đường lối tư tưởng đó, tôi xin mạn phép dùng lời lẽ thiên Tiêu Diêu Du của Trang Tử mà kết 
luận như sau: 
«Hồn ta hỡi hãy phiêu diêu, 
Tung đôi cánh rộng khinh phiêu chín tầng. 
Hãy tung cánh chim bằng muôn dặm, 
Cưỡi gió mây bay thẳng về Nam. 
Bay về quê cũ giang san, 
Hồ Trời vùng vẫy miên man thỏa tình. 
Mặc nhân thế rẻ khinh đàm tiếu, 
Óc phàm phu sao hiểu chí nhân... 
Vùi thân trong chốn gian trần, 
Họ như ve sẻ qua lần tháng năm, 
Tầm mắt hẹp mà tâm ti tiểu, 


Kiếp phù du nào hiểu chi đâu. 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 17/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 
Thân lươn bao quản lấm đầu, 
Cốt sao cho khỏi co cầu thì thôi. 
Phận sâu bọ đành rồi sâu bọ, 
Thân nấm rêu nào rõ tuần trăng. 
Ve sầu nào biết thu xuân, 

Minh linh ngoài mấy, vạn năm hay gì. 
Như Bành Tô có chỉ là thọ, 

Mà chúng nhân quá cỡ tan dương. 
Người vui tước phận lý hương, 
Người vui mũ áo xênh xang trị vì. 
Kìa Liệt Tử thích đi mây gió, 
Cưỡi gió mây đây đỡ thỏa lòng. 
Còn ta khinh khoát vô cùng, 


Sánh vai nhật nguyệt vẫy vùng khinh phiêu. 


Quên mình quên hết mọi điều, 
Quên tên quên cả bao nhiêu công trình. 
Sống đời sống thần linh sảng khoái, 
Như Hứa Đô chẳng đoái công hầu. 
Sống ăn nào có chỉ đâu, 

Mà lo với lắng cho rầu lòng ai. 

Ta chẳng nói những bài phách lối, 
Lời của ta đâu nỗi hoang đường. 
Lời ta minh chính đàng hoàng, 


Vì người không hiểu trách quàng trách xiêu. 


Kẻ mù tối sao xem màu sắc, 
Người điếc tai sao bắt âm thanh. 
Cho nên những kẻ vô minh, 

Tối tăm ù cạc ngọn ngành hiểu chỉ. 
Sao biết được uy nghi sang cả, 
Của những người huyền hóa siêu linh. 
Đất trời gom tóm trong mình, 
Lồng vào muôn vật sự tình nào hai. 
Dầu sóng cả ngất trời không đắm, 
Dầu nóng nung cũng chẳng làm sao. 
Trời mây mặc sức tiêu dao, 

Cho dù Nghiêu Thuấn dễ nào sánh vai. 
Kiếp sống nọ mấy ai biết dùng, 
Biết cách dùng cho đúng cho hay. 
Có dưa năm hạch trong tay, 


hffp:/nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 


18/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.him 
Bổ ra năm bảy, dưa nào vứt di. 
Nhưng nếu biết để y như trước, 

Dùng làm phao sống nước nó băng. 
Đổi “bất qui thủ” lấy vàng, 
Ngỡ là đã khéo tính toán lãi lời. 

Ai ngờ nó giúp Ngô thắng Việt, 
Giúp chủ nhân mãn kiếp vinh quang. 
Biết dùng thời thực mênh mang, 
Dùng sai dùng dở oán than nỗi gì. 
Nhưng hay nhất là khi vô dụng, 
Thoát vòng đời tù túng lợi danh. 
Sống trong Vô cực siêu linh, 


Xa bể khổ ải mặc tinh nhởn nho...» 


Chương 2: Trang Tử và Nam Hoa Kinh 
Chương 3: Trang Tử Nam Hoa Kinh - lược dịch Nội Thiên 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm 


19/19 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 


Chương 2 
TRANG TU VÀ NAM HOA KINH 


Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ 


Chương 1: Tìm Hiểu về Lão, Trang 
Chương 3: Trang Tử Nam Hoa Kinh - lược dịch Nội Thiên 


Tôi đến với Trang, đến với Nam Hoa Kinh, như người đến chơi với một cổ nhân, như người bước vào 
một vùng đất mới mẻ, mặc dầu biết rằng trước đây, nơi ấy đã có nhiều người khai thác, nhưng đối với tôi 
nó vẫn là một giang sơn riêng biệt dành cho những kẻ hữu duyên. 

Tôi không khai thác khía cạnh văn chương của Trang. 

Tôi cũng không lưu tâm đến bút pháp của Trang. 

Bình Trang, tôi thủy chung chỉ muốn làm nổi bật lên những phương thức mà Trang đã dùng để di lên 
siêu việt, để giúp mọi người sau này nhìn thấy rõ con đường dưỡng sinh, tu thân, cầu Đạo, đắc Đạo của 
Trang. 

Từ lâu, đọc Lão Trang, tôi vẫn đinh ninh rằng các Ngài là những nhà huyền học, nói theo từ ngữ Âu 
Châu, những con người đã siêu phàm thoát tục, nói theo từ ngữ Á Châu. Gần đây, có dịp đọc quyển 
Creativity and Taoism của Chuang Chung Yuan, tôi lại càng tin chắc như vậy. 

Tiện đây, tôi xin trích dẫn ít nhiều tư tưởng, ít nhiều nhận định về Lão Trang của Chuang Chung Yuan, 


http://nhantu.net/TonGiao/TrangT uNamHoaKinh.htm 1/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 
cốt là để tóm tắt sơ lược học thuyết Lão Trang, và cũng là để đưa ra ít nhiều tiêu chuẩn khả dĩ giúp được 
cho chúng ta đi vào tư tưởng Trang một cách dễ dàng. Sau đây xin nhường lời cho Chuang Chung Yuan: 

«Đối với Lão Trang, đạt tới Bản thể tuyệt đối là vào được lãnh vực siêu việt vô cùng, vào được cảnh 
giới Hư Vô, nơi đó ta có thể cảm thông được với vạn hữu...» 

«Chúng ta có thể đi vào cảnh giới Hư Vô bằng Điềm hay bằng Trí. Điềm là điềm đạm hư vô, Phật gia 
gọi là định. Trí là Huệ hay Bát nhã. Điềm tính là phương pháp tiệm tu, Tuệ trí là phương pháp đốn ngộ. Hai 
phương pháp này đều được đạo Lão mô tả, cùng có một mục đích là để vào được cảnh giới Hư Vô. Hư Vô 
có thể là Thiên quang, hay là Thuần phác hỗn độn. Đó là hai phương diện của một Thực thể.» 

«... Cho nên muốn vào được cảnh giới Hư Vô, Vô thức Đại đồng, vào tới Thiên Chân Bản thể, phải có 
chân trí huệ. Trí huệ mới là chìa khóa để mở cửa Đạo, để phanh phui ra được mọi kỳ bí của Hư Vô. Ở nơi 
đó không còn phân biệt nhĩ ngã, ở nơi đó vạn sự, vạn hữu là một...» 

Như vậy muốn đạt Đạo, tri thức chưa đủ, phải có tuệ giác nữa. 

«Vào trong cảnh giới Hư Vô, vì cảm thông được với vạn hữu, nên coi mọi sự như một, hòa hợp tuyệt 
đối, hết còn phân chia nhĩ ngã...» 

Như vậy nhờ điềm đạm vô vi, nhờ trí huệ, con người sẽ chuyển hóa được mình, cảm thông được với 
vạn hữu. 

«Trang Tử cũng chủ trương cần phải thoát ly mọi ràng buộc của thế giới biến thiên, mọi giá trị tương 
đối của ngoại cảnh. Càng bỏ được cái phù du hư ảo bao nhiêu, thì càng đạt được đời sống đích thực bấy 
nhiêu...» 

«Như vậy, đối với Trang Tử, Chân nhân hay con người giác ngộ là con người đã phá vỡ được cái kén 
Tiểu ngã, để hoà mình với Đại ngã...» 

Mượn những lời của Chuang Chung Yuan thay lời phi lộ cốt là để nói lên nguyện ước của tôi muốn cho 
mọi người đọc Trang với một tâm hồn cởi mở, đọc Trang không phải để nhớ lời Trang nói, hay chuyện 
Trang kể, mà để chuyển hóa tâm thần, đi sâu được vào tâm linh siêu việt. 

Nếu viết quyển sách này, tôi làm được một chút gì để giúp cho người đọc tâm bình khí hòa, thân tâm 
an lạc, thần khí định tinh, vào được khung trời nội tâm bao la, thời dẫu mất thì giờ bao nhiêu, tôi cũng cảm 
thấy mình có được một niềm an ủi vô biên. 

Sài thành, 01-8-1973. 


I. TIỂU SỬ TRANG TỬ THEO TƯ MÃ THIÊN 

Tư Mã Thiên viết vé Trang Tử như sau: 

«Trang Tử là người xứ Mông tên Chu. Chu vốn làm chức lại, coi vườn sơn ở Mông, đồng thời với Huệ 
Vương nước Lương, Tuyên vương nước Té. Trang Tử đa văn quảng kiến, học thức uyên thâm, nhưng căn 
cốt vẫn là lời Lão. Cho nên sách ông viết hơn mười vạn chữ, đại để đều là ngụ ngôn. 

«Làm những bài Ngư phủ, Đạo Chích, Khư Khíp để chế diễu những người theo Khổng tử, và làm sáng 
tỏ học thuật Lão Tử. Những tên Úy Lũy, Hư Cang Tang Tử đều là chuyện bịa không có thực. Nhưng khéo 
viết văn, xếp lời, chỉ việc, tả tình, để bài bác bọn nhà Nho, nhà Mặc. Dù những người học rộng thời ấy, 
cũng không sao cãi, để gỡ lấy mình được. Lời Trang Tử mênh mông, phóng túng, cốt cho sướng ý mình 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 2/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 
cho nên các bậc vương công đại nhân không thể dùng được. 

«Uy vương nước Sở (339-328) nghe biết Trang Tử là người hiền, sai sứ mang nhiều lễ vật sang mời, 
hứa cho làm tướng quốc. Trang Chu cười nói với sứ giả nước Sở: «Nghìn vàng là lợi lớn, khanh tướng là 
ngôi tôn. Ông chẳng thấy con trâu đem tế Trời (trong lễ Giao) đó sao. Nuôi nấng trong vài năm, cho mặc 
đồ gấm vóc để cho vào Thái Miếu. Lúc ấy dù muốn làm con lợn con côi cút cũng không được nữa. Ông đi 
ngay đi. Đừng làm bẩn tôi. Tôi thà chơi đùa trong rạch bùn cho thích, chứ không để cho kẻ có nước buộc 
ràng. Chung thân tôi không làm quan, để sống cuộc đời thoải mái như ý thích.» (Sử ký Tư Mã Thiên, Lão, 
Trang, Thân, Hàn liệt truyện) 


Il. NAM HOA KINH 

Trang Tử viết một bó sách sau này goi là NAM HOA KINH Bj ## ##, hay NAM HOA CHÂN KINH Rã ## 
E. 

Theo Hán Thu Nghệ Văn Chí 3€ & & X 7š thi Nam Hoa Kinh thoat ky thủy có 52 thiên. Sau này 
Quách Tượng dồn lai còn có 33 thiên. 

Ba mươi ba thiên lại chia làm 3 phần (theo bản Quách Tượng): Nội thiên, Ngoại thiên và Tạp thiên. 

Nội thiên góm bảy thiên: 

1. Tiêu Diéu Du - 2. Té vật luận - 3. Dưỡng sinh chủ - 4. Nhân gian thế - 5. Đức sung phù - 6. Đại 
tông sư - 7. Ứng đế vương 

Ngoại thiên góm 15 thiên: 

8. Biên mẫu - 9. Mã đề - 10. Khu khiếp — 11. Tại Hyu - 12. Thiên địa — 13. Thiên đạo - 14. Thiên vận 

15. Khác y - 16. Thiện tính — 17. Thu thủy — 18. Chí lac — 19. Đạt sinh - 20. Sơn mộc - 21. Điền tử - 
phương - 22. Trí Bắc du 

Tạp thiên gồm 11 thiên: 

23. Canh Tang Sở - 24. Từ Vô Qui - 25. Tác Dương - 26. Ngoại vật - 27. Ngu ngôn - 28. Nhượng 
vương - 29. Đạo chích - 30. Duyệt kiếm - 31. Ngư phụ - 32. Liệt ngự khấu - 33. Thiên Ha 

Nơi đây ta không đi vào chỉ tiết, chỉ nói tóm tắt. Các nhà bình giải thường cho rằng: 

- Nội thiên là của Trang Tử viết (có thể trừ ra một vài đoạn như đoạn Tử Tang Hộ trong thiên Đại 
Tông Sư. - Có người còn cho rằng Nhân gian thế cũng không do Trang Tử viết.) 

- Còn Ngoại thiên và Tạp thiên thì hoặc do món đệ của Trang Tử viết ra, hoặc người sau viết ra mà 
mượn tên Trang TÙ. 

Trong Trang Tử bản dịch của Nhượng Tống, có dịch lời bàn của Lâm Tây Trọng đời Thanh tổng luận 
về các thiên trong sách Nam Hoa Kinh. Xin trích dẫn nơi đây để chúng ta có cái nhìn khái quát về Nam 
Hoa Kinh, trước khi đi vào chỉ tiết: 

«Trong ba mươi ba thiên, nói đi nói lại hơn 100.000 chữ. Đại ý chẳng qua là: tỏ rõ Đạo Đức, rẻ rúng 
Nhân Nghĩa, coi sống chết là một, coi phải với trái in nhau; hư tĩnh, điềm đạm, vắng lặng, không làm, thế 
đấy thôi. 

«Thiên chia ra nào Nội, nào Ngoại, nào Tạp đều do ở người đời, không phải do bản ý tác giả khi viết 
sách. 

«Xét ra thì: bảy bài Nội Thiên là văn có đầu đề, do chính tay Trang Tử định lấy. Còn Ngoại Thiên, đều 
lấy hai chữ trên đầu thiên mà đặt tên... Ấy là những nhà văn không đầu đề. Người đời sau lấy những bài 
vặt vãnh của Trang sắp đặt lại. 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 3/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 

«Tiêu Diêu Du cốt nói lòng người quen thành tựu nhỏ nhen, nhưng LỚN mới là quí. Té Vật Luận cốt 
nói lòng người thường quen câu né chấp nhất, nhưng HU' mới là hay. Dưỡng Sinh Chủ, cốt nói lòng người 
thường miệt mài đối phó với vật ngoài, nhưng THUẬN mới là phải. Nhân Gian Thế là phép vào đời. Đức 
Sung Phù là phép ra đời. Đại Tông Sư là phép trong có thể làm thánh. Ứng Đế Vương là phép ngoài có 
thể làm vua. Ấy là nghĩa riêng của bảy bài Nội Thiên. Thế nhưng lòng người có LỚN thì mới có thể HƯ; có 
HƯ thì mới có thể THUẬN... Vào được đời rồi mới ra được đời... Trong làm nổi thánh, thì ngoài mới làm 
nổi vua... Ấy là là những lẽ đi theo nhau của bảy bài Nội Thiên. Cứ thế thôi cũng đã hết được ý chính. 

«Ngoại Thiên, Tạp Thiên nghĩa tuy chia riêng, nhưng lý cùng gửi lẫn... Như Biền Mẫu, Mã Đề, Khứ 
Khiếp, Tại Hựu, Thiên Địa, Thiên đạo đều nhân Ứng Đế Vương mà bàn tới. 

«Thiên vận thì nhân Đức Sung Phù mà bàn tới. 

«Thu Thủy thì nhân Tề Vật Luận mà bàn tới. 

«Chí Lạc, Điền Tử Phương, Tri Bắc Du thì nhân Đại Tông Sư mà bàn tới. 

«Riêng có ý Tiêu Diêu Du thì thấy rải rác cả ở trong các thiên. Nghĩa Ngoại Thiên là thế. 

«Canh Tang Sở thì là ý của Đức Sung Phù, nhưng gửi trong đó lý của Đại Tông Sư, Ứng Đế Vương. 

«Từ Vô Qui thì ý của Tiêu Diêu Du nhưng gửi vào đó lý của Đại Tông Su, Ứng Dé Vương và Nhân 
Gian Thế. 

«Tắc Dương cũng là ý Đức Sung Phù mà gửi vào đó có lý của Đại Tông Sư, Tề Vật Luận. 

«Ngoại Vật thì là ý Dưỡng Sinh Chủ mà gửi vào đó lý Tiêu Diêu Du. Ngụ ngôn, Liệt Ngự Khấu đồn lại 
là một thiên, thu thúc cho cả bộ sách. Lý của bảy bài Nội Thiên đều thấy có đủ. Ấy là nghĩa của Tạp Thiên. 

«Đến như Khắc Y, Thiên Tính nghĩa cũng có qua loa, nhung đọc rồi không còn gi là thú vi. 

«Nhượng Vương, Ngư Phụ, Đạo Chich, Duyệt Kiếm thì không ăn nhập vào đâu cả, mà còn có nhiều 
câu nhảm nhí. Người xưa cho đó là những phường ngu dốt đánh tráo vào. Xem ra quả có thết 

“Còn Thiên Hạ thì là của người sau viết ra khi sắp lại văn Trang Tử. Ấy là bài “hậu tự” cho bộ sách mà 
thôi. 

«- Vậy thi sao thiên thì gọi là Ngoại, thiên thì gọi là Tap, là cớ làm sao? 

«- Y là kẻ sắp văn Trang hồi ấy, thấy thiên nầy bàn riêng một y, mà nghĩa văn dễ hiểu, thì đặt lên bên 
trên mà gọi là Ngoại. 

«Còn thiên nào gồm có nhiều ý mà lời lẽ khó hiểu thì đặt xuống bên dưới mà gọi là Tạp. Cho nên lộn 
xón không thứ tự như vầy. 

«Tô Tử Chiêm nói: 'Chia thiên, đặt tên, đều là do người đời cá.' Kể cũng đáng tin.» 


IIl. CÁC NHÀ BÌNH GIẢI TRANG TỬ 

Các nhà binh giải Trang Tử xưa nay rất nhiều. Mỗi người giải Trang Tử theo một khía canh, một 
đường lối. Người thì giải Trang theo Lão, người thì giải Trang theo Khổng, người thì giải Trang theo Phật, 
người thì giải Trang theo Trang. 

Trong bộ sách này, tôi không chú trọng đến những vấn đề chi tiết này, vì xét ra ai cũng có thể tim ra 
được các người đã bình giải Trang một cách dễ dàng. Thật ra tôi chỉ chú trọng tìm ra những tư tưởng then 
chốt của Trang, cho nên những công việc gì có tính cách máy móc, tôi đều lướt qua. Tuy vậy tôi cũng toát 
lược sau đây một đồ bản ghi ít nhiều tên các bình giải, với thời đại, và nếu có thể được, sách họ chép về 
Trang Tử. 

Những người giải Trang theo Lão, tôi ghi bên cạnh chữ (L) 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 4/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 
Những người giải Trang theo Khổng, tôi ghi bên cạnh chữ (K) 
Những người giải Trang theo Phật, tôi ghi bên cạnh chữ (P) 
Quí vị nào muốn biết chỉ tiết hơn xin đọc: 
— Léon Wieger, Le Canon Taoiste, Bibliographie générale. 
- Léon Wieger, Nan Hoa Tchenn King. Nơi đầu sách, Wieger đã liệt kê các tác giả binh giải vé Trang 
Tử theo: 
— Hán Thu Nghệ Văn Chí. 
- Đường Thu Nghệ Văn Chí. 
- Tùy Thu Kinh Tịch Chí. 
- Tống Sử nghệ văn chí. 
- Đường Lục Đức Minh kinh điển thích văn. 
- Tống Trịnh Tiều thông chí. 
- Minh Vương kỳ tục văn hiến thông khảo. 
- Tiêu Hoằng kinh tịch chí. 
— Đạo tang muc luc. 


- Trầm Yến Muu Kính, Trang Tử soán tiên. 


Đời Tên tác giả Sách 
NGUY ži Nguyễn Tich Ex #š Đạt Trang luận 3š 3t ssi 
(221-265) 

TÀN € Hướng Tú [5] 5$ Trang Tử giải nghĩa # FH % 
(265-419) Quách Tượng 88 % (Bình giải Trang Tử) 

Tư Mã Bưu n] Fs f 

Thôi Tuyển & $ 


Chi Dôn x 3E 
LƯƠNG 3% Lương Giản Văn Đế Trang Tử giải sớ 
(502-557) 3? RB X E ES $7 
(620-905) Thành Huyền Anh (P) RAZR Trang Tử só 3t f 
TÓNG * Thang Hán 3 3 Nam Hoa chương cú ij # # #J 
(960-1278) Trần Cảnh Nguyên RRT 
(Bích Hư Tử) # È f Trang Tử chú 3£ FÈ 
Vương Bang X ® (con Vương An Thạch EZA) 
Là Huệ Khanh A X& H Trang Tử chú # #3 
Lâm Hi Dật (N) 4 35 3£ Trang Tử khẩu nghĩa # #H 3 
Chử Bá Tú (L) 3š 4& 5 Nam Hoa chân kinh nghĩa hải soán vi Rj ## f& && 
Nam Hoa quản kiến Rï # # 8 
La Miển Đạo (L) Æ fh 3B Trang Tử tuần bán 3t Fi 2k 
Lưu Thần Ông 8I R ® Trang Tử điểm hiệu a£ ## #4 
Ngô Trừng & 3# 
(1280-1333) | Lý Trị # 3ã 
MINH 83 Đường Thuận Chi NH Kinh thích lược HEKER 
(1368-1628) Trương Tứ Duy Trang Tử bổ chú # F 3 
Thích Đức Minh TrangTử Nội thiên chú HF A RÈ 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 5/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 


Tiêu Hoằng f I Trang Tử Duc #4 TX 

Lục Trường Canh E& R B Nam Hoa Chân Kinh phó mặc 
Lục Tây Tinh (P) È A & PETET 

Qui Hữu Quang 88 5 % 

Phương Di Trí 5 JA # Nam Hoa Thông Nghĩa E338 8& 
Chu Đắc Chi ^k 8 Z Nam Hoa Thông Bã SÉ 36 

Tôn Gia Cẩm #4 x 3€ Trang Tử giải # # f& 

Ngô Thế Thượng 5 tE i5 


THANH ?Š Vương Phu Chi € X Z Trang Tử giải nghĩa # F # 3& 
(1644-1911) Cao Thu Nguyệt i$ # R Trang Tử thích ý # #7 
Diêu Nãi #È s Trang Tử chương nghĩa $t F # % 
Lưu Hồng Điển (N) SJ 38 H Trang Tử tuyết 3t 7 && 
Luc Thu Chi (N) E& fi 5 Trang Tử nhân # # A 
Lâm Tây Trong ^ E ft 
Chương Bính Làn JS fef 


Mã Tự Luân & fâ Trang Tử giảng chứng 3t # 8 8E 
Trương Thế Lao (P) 7E tt # Trang Tử kim tiên # # 2 3# 
Cao Hanh i& # 
Chương Thái Viêm (P) # X % Trang Tử bổ nghĩa á£ F ## S 
Lưu Văn Điển &J 4 # Trang Tử bình 3£ # EP 
Nghiêm Phục J& (& 
VIỆT NAM Nguyễn Duy Cần Nam Hoa Kinh 
Trang Tử tinh hoa 
Nhượng Tống Nam Hoa kinh 
ma. ma 
James Legge The Texts of Taoism 1959 
[PHÁP — | 


Léon Wieger Les Péres du Systéme Taoiste, v.v 


IV. DAI CUONG HOC THUYÉT TRANG TỬ 

Lâm Tây Trong cho rằng: «Trong 33 thiên, nói di nói lại hon 100.000 chữ, dai ý chẳng qua là: tỏ rõ 
Đạo Đức, ré rúng nhân nghĩa coi sống chết như nhau, phải trái nhu nhau, hu tính điềm đạm, vắng lặng, 
không làm thế đấy thôi.» 

Tóm tắt Trang như vậy, chưa làm nổi bật được tinh thần của Trang, chủ trương của Trang. 

Thực ra Trang là một nhà huyền học, cũng như Lão Tử. 

«Thiên hạ thiên» bình về Trang Tử như sau: «Thượng dữ Tạo vật giả du, nhi hạ dữ ngoại tử sinh vô 
chung thủy giá vi hữu...» Trên thời vui chơi cùng đấng Tạo Hóa, dưới thời bè bạn với những người đã thoát 
vòng sinh tử, thủy chung...» (Thiên Hạ thiên, F). Như vậy muốn hiểu Trang Tử phải hiểu qua những 
nguyên tắc những chủ trương chính yếu của khoa huyền học. 

Nơi chương Đại Cương Đạo Đức Kinh, trong quyển Đạo Đức Kinh tôi đã giải thích thế nào là Huyền 
Học, tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây. 

Huyền hoc (Mystique) là một danh từ tặng dữ cho những ai có một đời sống siêu nhiên mãnh liệt, y 
thức như đã tiếp xúc được với luông huyền lực vô biên của vũ trụ. 

Những nhà huyền học là những người: 

1. Có tâm thần rất thông minh tinh tế. 

2. Nhìn thấy Đạo, thấy Trời nơi tâm khảm mình. 


hftp://nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 


6/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 

3. Nhận thức được tấn tuồng biến thiên ảo hóa của vũ trụ cũng như của lịch sử nhân quần. 

4. Cố tu luyện, cố thanh lọc tâm thần để đi đến chỗ cao minh linh diệu. 

5. Sống phối hợp với Trời, coi mình như là hiện thân của Thượng Đế. 

Các nhà huyền học Đông cũng như Tây đều tin tưởng rằng sau bức màn hiện tượng biến thiên, chất 
chưởng, còn có một bản thể siêu việt, tuyệt vời. 

Cái Ngài không biết dùng danh từ gì để mô tả Tuyệt đối thể ấy cho hay, cho phải, cho nên hoặc là 
tuyên bố mình bất lực trước Tuyệt đối vô biên ấy, hoặc là dùng những danh từ tiêu cực mơ hồ để diễn tả, 
để đề cập đến Tuyệt đối thể ấy. 

Các Ngài cho rằng con người sinh ra phải tìm về cho được tới nguồn mạch linh thiêng huyền diệu ấy, 
và tất cả các sự biến hóa của vũ trụ lúc chung cuộc cũng kết thúc trọng đại thể vô biên vô tận ấy. 

Mà nguồn mạch linh thiêng huyền diệu ấy đã tiềm ẩn ngay trong lòng con người. Con người chỉ việc 
lắng lòng lại, chỉ việc thu thần định trí, nhìn sâu vào tâm khảm mình sẽ tìm ra được bản thể siêu việt 
huyền nhiệm ấy. 

Khi đã đạt tới cõi tâm linh siêu vi, huyền nhiệm ấy, con người sé thoát được moi trạng thái vong thân, 
và vươn vượt được lên trên cái thế giới tương đối gồm các cặp mâu thuẫn như: Thị phi, thiện ác sinh, tử, 
và thoát ly được hết những gì hữu hạn, nhân vi, kiềm tỏa tù túng con người. 

Khi đã đạt được tới cõi tâm linh ấy thì lập tức cũng sẽ thâm nhập hòa động được với cõi vô biên man 
mác, và chính nhờ đó mà con người lấy lại được cái phẩm giá vô song của mình. Vì nhận ra được chiều 
kích Mênh Mông vô hạn, vì nhận ra được giá trị vô biên của mình, con người sẽ không còn chịu cho ai đặt 
một thứ cùm xiềng, triền phược nào trên con người, không chịu cho mình trở thành công cụ của ngoại 
cảnh, không chịu lệ thuộc vào bất cứ cái gì bên ngoài. 

Lúc ấy đời sống con người sẽ trở nên hồn nhiên, tiêu sái thảnh thơi hạnh phúc. Và từ đây, sẽ không 
còn lo âu, không còn háo hức, vì biết rằng ngoại cảnh chẳng qua chỉ là những tấn tuồng phù du, hư ảo. 
Và cũng từ đây, con người sé hạnh phúc, thoải mái vì biết rằng mình đã nắm giữ được môt cái gì quí báu 
nhất, linh thiêng nhất trân gian. 

Tóm lại nhà huyền học luôn luôn lo trau chuốt nhân cách, cố sống sao cho tinh ròng viên mãn, để có 
thể rung cám, để có thể hòa nhịp, để có thé hòa đồng được với Đạo, với Dao thể, với vũ tru chi tâm, với 
Thiên địa chi tâm. Đạo chỉ mặc khải cho những tâm hồn tinh ròng, thanh khiết, siêu vi, cho nên chỉ có 
những bậc chí nhân trong thiên hạ mới khám phá ra được Trời, được Đạo nơi tâm khảm mình, mới thường 
xuyên đối thoại với Đạo với Trời, mới khám phá ra được những điều kỳ bí trong cõi siêu linh, huyền diệu. 

Nếu một nghệ sĩ dùng tài nghệ mình, tâm linh mình, mà khám phá ra được và diễn tả ra được Thần 
Linh hay Thái Hòa tiềm ẩn trong đáy lòng vũ trụ, trong đáy lòng vạn vật, khiến cho người khác cũng được 
thưởng thức và được cảm thông với nguồn mạch huyền linh ấy một phần nào, thi các nhà huyền học có 
bổn phận khám phá ra và diễn tả lại Thần Linh ngự trị nơi đáy lòng mình, bằng lời lẽ, bằng đời sống để 
những người bàng quan cũng được cùng mình chia sẻ sự cảm thông, hòa hợp ấy... 

Trang Tử là một nhà huyền học nên lời lẽ của Ông, tư tưởng của Ông tuy là ẩn ước, bóng bảy, nhưng 
nếu chúng ta tìm được chốt then đường hướng của Ông, cũng như của đời Ông, ta sẽ thấy chúng trở nên 
hết sức rõ ràng. 

Ông viết trong thiên Ngoại vật: 

«Có nơm là vì cá, 
Được cá hãy quên nơm. 
Có dò là vì thỏ, 
hftp:/nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 712 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 
Được thỏ hãy quên dò. 
Có lời là vì ý, 
Được ý hãy quên lời. 
Ta tìm đâu được người biết quên lời, 
Hầu cùng nhau đàm luận...» 

Thế tức là ông muốn nhắn nhủ chúng ta đừng nên câu nệ vào những lời nói của Ông, những bút pháp 
của Ông, đừng có bận tâm đến những CHI NGÔN (gặp đâu nói đó). 

TRÙNG NGÓN (Gán lời minh nói cho một nhân vật lịch sử nào). 

NGỤ NGÔN (Nói bằng thí dụ, sự tích, bóng gió) (Xem Thiên hạ, F), nhưng phải chú trọng đến những 
tư tưởng của Ông, đến chủ trương chính yếu của Ông. 

Đại khái Trang Tử chủ trương: 

Vũ trụ này có hai phần: 

1. Một là Đạo. Mà Đạo thời vô sở bất tại, vô biên tế, duy nhất bất khả phân, vĩnh cửu trường tồn (6 f, 
9). 

2. Hai là Hình tướng biến thiên, luán quán trong vòng tương đối, sinh tử (6 e, f). 

Hai đàng tuy vô cùng khác biệt, nhưng lại liên lạc hết sức chặt chẽ, hết sức mật thiết nhau, đến nỗi có 
thể nói được là: Đâu có hiện tượng, thời đấy có Đạo, và như vậy cái hữu hạn vừa nằm trong cái vô cùng 
vừa hàm chứa được cái vô cùng ... 

Từ trong lòng Đạo mà nhìn ra, thì muôn loài muôn vật là một, hoàn toàn giống nhau, vô cùng vô tận 
như nhau. 

Từ trong cảnh giới hiện tượng mà nhìn ra, thì muôn loài muôn vật hết sức khác nhau, biến thiên, phù 
du, ảo hóa. 

Trong con người cũng có hai phần: 

1. Một là Đạo thể vô biên tế bên trong. 

2. Hai là Con người phàm tục bên ngoài, với những thất tình lục dục, niệm lự biến thiên, tri thức, phán 
đoán thường nhật, thông thường, tử sinh vô định. 

Thiên XVII Thu Thủy có một câu bất hủ, tóm tắt được quan niệm này, đó là: THIÊN TẠI NỘI NHÂN 
TẠI NGOAI (Thu Thủy, A) 

Trong xã hội loài người ông cũng cho thấy có hai phần: 

- Một là Thiên nhiên: Thiên nhiên là cái gì thuộc thiên chân Thiên tính, và như vậy chắc chán là hoàn 
mỹ. 

- Hai là Nhân tạo. Mà nhân tạo là tất cả những gì do khối óc con người bày vé ra, cho nên dĩ nhiên là 
kém cói, dĩ nhiên là vụng về, không thể nào dem lại hạnh phúc thật cho con người được (Xem Chương XI, 
f.- 6 a). 

Và dĩ nhiên Ông chủ trương con người dao hanh phải siêu xuất: 

- Khói vòng hiện tượng có giới hạn, để vươn lên tới Đạo thể vô biên, vô hạn (Xem 17a, 6g, 12i, k, 
16b). 

— Khỏi vòng niệm lu, tri thức, nhận dinh gian trần dé đạt tới siêu thức (Xem Chương 2, c). 

— Thoát vòng kiềm tỏa của nhân vi, nhân tạo, để trở về với Thiên nhiên, vì nhân vi nhân tạo không thé 
nào dem lại hạnh phúc thực sự cho con người (Xem 8 a, b, c, d. 9a, b, c. - 10d, 11a, 120, 13 b, c, 14 f, 


hffp:/nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 8/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 
17 a, 25 g). 

Chính vì thế mà Ông đả kích tất cả những gì mà con người đã vẽ vời ra, bất kỳ về phương diện gì: 

- Kiến thức (25 h) 

- Luân lý (8 a, 17 a, 25h) 

- Chính tri (9 c, 19 a, 29 b) 

- Nghệ thuật (9 a) 

— Kỹ thuật, cơ khí văn minh (12 k) 

Ông hoàn toàn thoát sáo, thoát hết mọi khuôn khổ bên ngoài, và cho rằng có vậy tâm thần mới được 
phiêu diêu sảng khoái. 

Tuy nhiên Ông không hề đả phá một cách tiêu cực, nhưng thực ra Ông tích cực dạy con người phải đi 
tìm cái cao siêu, vĩnh cửu, cái lý tưởng, tinh hoa, dạy con người phải sống phối kết với Trời, với Đạo, cùng 
đất trời trường sinh, bất tử. Có như vậy mới đáng gọi là đại nhân, có như vậy mới là biết được cái đại dụng 
cái vô dụng của cuộc đời (Chương Il). 

Ông cũng chủ trương cái tuyệt đối nằm sẵn ngay trong lòng cái tương đối, cũng như thường xuyên 
bao trùm, khỏa lấp cái tương đối, cho nên khi đã vươn được lên cõi Đại Nhất, Đại Đồng, con người sẽ hóa 
giải được mọi chuyện phân biệt lăng nhăng do khối óc con người tự tạo ra. 

Cho nên chủ trương của Ông là coi thường mọi chuyện đời tương đối, coi in một như nhau mọi cuộc 
biến thiên: sống chết, vắn dài, xa gần, cao thấp, quí tiện, hay dở, phải trái, yểu thọ v.v... (xem Chương 2). 

Trong quyển Creativity and Taoism, Chuang Chung Yuan cho rằng đạo Lão có hai phương pháp, hai 
con đường để đạt tới Tuệ giác, đó là: 

- Minh (hoặc là Trí): Nhìn thấu Bản thể. 

- Định (hoặc là Điềm): Giữ tâm thần dinh tinh. 

Tư Mã Thừa Trinh (Ssu- Ma Cheng Chen) một đạo sĩ thế kỷ thứ 10, đã cho rằng chữ TRÍ (nơi thiên 
THIỆN TÍNH, a) tương đương với chữ HUỆ (prajna), chữ ĐIỀM (Thiên Tính, a) tương đương với chữ ĐỊNH 
(Dhyana). 

Nơi chương 22, Trang Tử viết: 

“Khiết Khuyết hỏi Bị Y về Đạo. Bị Y bảo: 'Hãy giữ thần hình cho ngay ngắn. Hãy tập trung tinh thần 
mà nhìn vào Duy Nhất. Trời sẽ hòa điều với bạn. Hãy thu nhiếp trí lự, hãy hợp nhất với Tuyệt đối. Thần sẽ 
giáng xuống lòng Bạn. Đức sẽ trở nên vẻ đẹp của Bạn. Đạo sẽ là nhà của Bạn. Bạn hãy hồn nhiên, ngây 
thơ như con nghé mới sinh, đừng tìm duyên cớ mà chi.'Nói chưa dứt, Khiết Khuyét đã ngủ say (nhập định). 
Bi Y rất đẹp lòng, vừa di vừa hát: 

«Xác như xương khô, 
Lòng như tro nguội. 
Đã có chân tri, 
Xá gì duyên cớ... 
Mịt mịt mờ mờ, 
Vô tâm khinh khoát, 
Người ấy là ai.» (Thiên 22e) 

Chuyện này có mục đích cho ta thấy con người có siêu xuất lên trên tâm tình, trí lu, có định tinh, vô vi, 

mới có thể tiến vào cõi tâm linh siêu việt. 


hffp:/nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 9/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 

Thiên Tông sau này cũng đã đúng theo hai phương pháp này để đi đến giác ngộ. 

Trang Tử cũng còn dạy chúng ta đừng để cho ngoại cảnh, đừng để cho thất tình lục dục làm điên đảo, 
làm hư hoại tâm thần (5c, 23f). 

Mỗi xuyến xao tâm thần là một tai hại, vì nó vừa làm giảm thọ con người, vừa làm cho chúng ta mất 
bình tinh trong sáng (23g, f) 

Những câu khuyên bảo, chi dán của Trang Tử về đường tu dao nhiều khi rất là ván vỏi, nhưng rất là 
thâm trầm ý vị. Nơi chương 23, Trang Tử viết: 

«Duc tinh tác bình khí. Dục thần tắc thuận tâm. Hữu vi dã dục dáng, tắc duyên u bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ 
chi loại, thánh nhân chi đạo.» &X $$ R F Sm. &X 8 BU JI +. E 3 tu SX 5, BU f ?2 7 (S 6G. ^ (S6 E 
X8, Œ A ZZ 38 (Muốn được tinh lãng, hãy giữ cho khí binh. Muốn có thần, hãy giữ cho tâm thuận. Muốn 
làm cho phải, thì chỉ khi cần thiết, bất đắc dĩ mới làm. Chỉ bất đắc dĩ, mới chịu lam làm, chịu bỏ trạng thái 
tinh lãng tâm thần, đó là đường lối thánh nhân váy). 

Chương 12, Trang Tử viết: «Thần toàn giả thánh nhân chi đạo dã.» 4 £ # Œ A Z Š t (Giữ thần 
cho toàn vẹn là đạo thánh nhân). 

Ông lại để Khổng Tử bình luận về những người theo huyền học như sau: 

«Ho là những người theo thuật của Ông Hỗn Độn. Ho chỉ biết Tuyệt đối, mà không biết Tương đối. Ho 
chuyên trị tâm, mà không cần trị ngoại cảnh. Họ rõ được quang minh, về được với Thuần phác Duy Nhất. 
Họ vô vi tính lãng để trở về trạng thái thuần phác nguyên thủy. Họ hòa đồng với Tính, ôm ấp lấy Thần...» 

Trang Tử cũng còn khuyên chúng ta an thời thuận xử (23 g, f), đừng bon chen vào chốn công danh lợi 
lộc, đừng có chống lại với thiên nhiên, với tha nhân (6b, 33b), có vậy mới được sung sướng hạnh phúc. 

Lại cũng đừng nên để cho những khuôn phép gian trân ràng buộc tâm tư mình (ch.2, ch.3), hãy có 
một đời sống cao đại, một tâm hồn thoát tục (11e). Hãy rũ bỏ hình tướng hữu hạn mà băng lên sống trong 
vô tận, vô cùng (5e, 11e, 15a, 16b, 19e, 22e, 23b, c, 24h). 

Ngoài ra cũng đừng muốn nhốt, đừng cố nhốt mọi người vào cùng một khuôn khổ, nhưng hãy để cho 
muôn loài phát triển theo căn cơ, theo thiên tính của chúng (2 a). 

Thiên Biên Mẫu có nói: “Cẳng le thì ngắn, cố mà nói dài thì nó khổ. Chân hac thì dài, chặt bớt thì nó 
đau. Cho nên tính mà dài không phải là cái nên chặt bớt, tính mà ngắn không phải là cái nên nối thêm: thế 
thì không có gì là lo.” (Cố phù hĩnh tuy đoản, tục chỉ tắc ưu, hạc hĩnh tuy trường, đoạn chỉ tắc bi. Cố tính 
trường phi sở đoản, tính đoản phi sở tục, vô sở khứ ưu dã) 5 È FC H e dX 8 RE SE Xu, íã z Rl 5Š; ES RC 
SE E, BR Z RU 3š. S dE E 3È P Kí, TE # 3È Py dE, #4 PT  & tt (Biên Mẫu, VIII a). 

Thực đúng nhu trong Thiên ha thiên đã nói: «Trang Tử trên thi vui cùng tao Hóa, dưới thì bé ban với 
những người đã thoát vòng sinh tử, thủy chung ...» (Thượng dữ Tạo Vật giả du, nhi hạ dữ ngoại tử sinh, 
vô chung thủy giả vi hữu ...) E Bg 3& 1) Š 3s, m Bg 2| Z6 #, R lâ 5 Ä &. (Thiên hạ, 33 f). 

Những lời nói của Trang Tử hết sức sắc bén, như cợt, như đùa, nửa hư, nửa thực, nhưng chung qui 
Ông chỉ muốn cho người nghe Ông có cái nhìn rộng hơn, lối sống hay hơn, lý tưởng hơn, nhất là bỏ được 
hữu hạn, mà vươn lên tới vô cùng ... (6 g, j). 

Lúc thì ông vui miệng nói ngay (chi ngôn /& 8), lúc thì ông làm sống động lại các nhân vật lich sử cho 
ho nói những lời mà ông muốn (trùng ngôn Æ F), lúc thì ông kể truyện ngu ngôn (ngu ngôn $ 8) (ba chữ 
chi ngôn, trùng ngón, ngu ngôn này ta sẽ thấy trong thiên Thiên hạ, 33f), lúc thì ông tranh luận, lúc thì ông 
lý luận, so sánh, lúc thì đàm thoại, lúc thì vấn đáp, tất cả déu có mục đích phá cái vỏ “ngã chấp” của ta, dé 
cho chúng ta mở mắt ra nhìn thấy khung trời nội tâm, khung trời bản thể vô biên, vô tận. 

Bất kỳ một hoàn cảnh nào, bất kỳ một câu chuyện gì, đối với Trang, cũng như là một chiếc bàn đạp, 


hffp:/nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 10/12 


12/21/2015 nhantu.net/ TonGiao/TrangTuNamHoakKinh.htm 
dé tung minh lén cho dén cói siéu vi. 

Nhờ đó Trang không xa lia phàm nhân, không xa lia đời sống hằng ngày, mà vẫn giữ được cái nhiệm 
vụ là giúp con người siêu lên khỏi những cái nhỏ hẹp của cuộc sống hằng ngày, để bay vào tới cõi u linh, 
huyền diệu. 

Đọc Trang, ta sẽ nhận định được rằng nếu ta còn câu nệ, không thoát sáo, không thoát được ràng 
buộc của tha nhân, của xã hội, thì không bao giờ chúng ta có thể có được một đời sống nội tâm phong phú 
đích thực... 

Trang chỉ duy muốn cho chúng ta được sống tiêu diêu, khinh khoát trong cõi Tuyệt đối vô cùng, mà 
ông gọi là: 

Vô vi chi nghiệp (6g) (cái nghề nghiệp Vô vi) 

Vô hà hữu chi hương (1f) (cái làng ở nơi đâu) 

Khoáng mac chi dã (1f) (Cánh đồng không bao la rộng rãi) 

Trang cũng chỉ muốn chúng ta trở thành những: 

- Thần nhân 

— Thánh nhân 

— Chí nhân 

— Chân nhân (1c, 2c, f) 

- Những người đạt tới Chí đạo (11c) 

Mà chân nhân thì trên phải hòa mình được với Đại thể, dưới thì vui sống được với mọi người, mọi loài, 
mọi vật, với cảnh trí thiên nhiên, với mọi hoàn cảnh mình gặp. (2h, 3 abc, 5d v.v...) 

Tâm hồn thì như làn nước lắng chiếu soi được trời đất nhân quần một cách hết sức vô tư và chân thật. 
(4, 13a) 

Đọc Trang, trước hết phải hiểu tinh thần của Trang, chủ trương của Trang. 

Sách của Trang là cả một kho tàng châu báu, nhưng thay vì để kho tàng ấy chất đống vào một nơi, 
ông đem nó vung vãi ra trong một vùng lớn lao gồm mười vạn chữ, dấu chúng vào trong những ngụ ngôn, 
những huyền thoại, những câu chuyện bông lơn. Ta hãy quên lời, quên chuyện của Trang kể, mà chỉ lưu 
tâm lượm lặt lấy những tư tưởng của Trang, đó chính là những châu ngọc thực sự mà Trang dành cho 
chúng ta vậy. 


hftp:/nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 11/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/TrangTuNamHoaKinh.htm 


Chương 1: Tìm Hiểu về Lão, Trang 
Chương 3: Trang Tử Nam Hoa Kinh - lược dịch Nội Thiên 


http://nhantu.net/TonGiao/TrangT uNamHoaKinh.htm 12/12 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


Chương 3 


Trang Tử Nam Hoa Kinh 
Lược dịch Nội Thiên 


Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ 


Chương 1: Tìm Hiểu về Lão, Trang 
Chương 2: Trang Tử và Nam Hoa Kinh 


` 


Trang Sinh hiểu mông mê hồ điệp... 


Cách đây hơn một năm tôi đã có dịp thuyết trình về: Lão Tử và Đạo đức kinh. Bài đó đã được đăng 
trong Cao Đài giáo lý, số Tân niên, Ất Mẹo. Vì thế nên, ngày hôm nay, tôi tiếp tục bàn về Trang Tử với 
Nam Hoa Kinh. Tôi sẽ không khai thác khía cạnh văn chương của Trang. Tôi cũng không lưu tâm đến bút 
pháp của Trang, đến tài biện bác của Trang. Bình Trang, tôi thủy chung chỉ muốn làm nổi bật lên những 
phương thức mà Trang đã dùng để di lên siêu việt, để giúp mọi người sau này nhìn thấy rõ con đường 
dưỡng sinh, tu thân, cầu Đạo, đắc Đạo của Trang. 

Trong bài này tôi lần lượt bàn những vấn đề sau: 

© Lược sử Trang Tử theo Tư Mã Thiên. 
@ Khái lược vé Nam Hoa Kinh. 


http://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 1/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/Nam HoaKinh.htm 
© Chân tướng Trang Tử. 
@ Đại cương học thuyết Trang Tử. 
© Lược dich 7 chương của Nội thiên. 


I. LƯỢC SỬ TRANG TỬ THEO TƯ MÃ THIÊN 

Trang Tử 3t F là người xứ Mông € [1] tên Chu J&. Chu vốn làm chức lại, coi vườn sơn (Tất Viên Xš 
E) ở Mông, đồng thời với Huệ Vương nước Luong, 2l Tuyên Vương nước Tell Trang Tử da văn quảng 
kiến, học thức uyên thâm, nhưng căn cốt vẫn là lời Lão. Cho nên sách ông viết hơn mười vạn chữ, dai dé 
đều là ngụ ngôn. 

Làm những bài Ngư phủ, Đạo chích, Khư khiếp để chế giễu những người theo Khổng Tử, và làm sáng 
tỏ học thuật Lão Tử. Những tên Úy Lũy, Hư Cang Trang Tử đều là chuyện bịa không có thực. Nhưng khéo 
viết văn, xếp lời, chỉ việc, tả tình, để bài bác bọn nhà Nho, nhà Mặc. Dù những người học rộng thời ấy, 
cũng không sao cãi, để gỡ lấy mình được. Lời Trang Tử mênh mông phóng túng, cốt cho sướng ý mình, 
cho nên các bậc vương công, đại nhân không thể dùng được. 

Uy Vương nước Sở (339-328), nghe biết Trang Tử là người hiền, sai sứ mang nhiều lễ vật sang mời, 
hứa cho làm tướng quốc. Trang Chu cười nói với sứ giả nước Sở: «Nghìn vàng là lợi lớn, khanh tướng là 
ngôi tôn. Ông chẳng thấy con trâu đem tế Trời (trong lễ Giáo) đó sao? Nuôi nấng trong vài năm, cho mặc 
đồ gấm vóc, để cho vào Thái miếu. Lúc ấy, dù muốn làm con lợn con côi cút cũng không được nữa. Ông đi 
ngay đi. Đừng làm bẩn tôi. Tôi thà chơi đùa trong rạch bùn cho thích, chứ không để cho kẻ có nước buộc 
ràng. Chung thân tôi không làm quan, dé sống cuộc đời thoải mái nhu ý thích.» A 


Il. KHÁI LUOC NAM HOA KINH 

Trang Tử viết một bó sách, sau này goi là Nam Hoa Kinh R3 && % hay Nam Hoa Chân Kinh H # # 
«d 

Theo Hán thu nghệ văn chí, thi Nam Hoa Kinh thoat ky thủy có 52 thiên. Sau này Quách Tượng dồn 
lại còn có 33 thiên. 

33 thiên lại chia làm 3 phần (theo bản Quách Tượng): Nội thiên, Ngoại thiên và Tạp thiên. 

NỘI THIÊN A f$ gồm bảy thiên: 1. Tiêu diêu du 38 ìế 3#, 2. Té vật luận 7 # 88, 3. Dưỡng sinh chủ 
Æ ^F X, 4. Nhân gian thế A B t, 5. Đức sung phù #3 £ 43, 6. Đại tông sư X zx Bf, 7. Ứng đế vương 
mur. 

NGOẠI THIÊN Z‡ f gồm 15 thiên: 8. Biên máu Ef 18, 9. Mà đề Es š, 10. Khu khiếp AÈ &&, 11. Tại 
hựu # 3®, 12. Thiên địa X Ht, 13. Thiên đạo X 38, 14. Thiên vận X Æ, 15. Khác ý Zi Æ, 16. Thiện tính 
#š t£, 17. Thu thủy 9X 7k, 18. Chí lac Æ ##, 19. Đạt sinh Æ ^E, 20. Sơn móc U ^h, 21. Điền tử Phương 
H # 75, 22. Trí bác du All 3È 3#. 

TẠP THIÊN 3€ f$ gồm 11 thiên: 23. Cami tang Sở B # #Æ, 24. Từ vô Qui 18 #4 18, 25. Tác dương 
Ri Ez, 26. Ngoại vật 7 #J, 27. Ngu ngón € £z, 28. Nhượng vương # +, 29. Đạo chích % M, 30. Duyệt 
kiếm ã# 8l, 31. Ngư phu f& 4, 32. Liệt Ngự Khấu XJ €& 5#, 33. Thiên X F. 

Các nhà bình giải thường cho rằng: 

Nội thiên là của Trang Tử viết (có thể trừ ra một vài đoạn như đoạn Tử Tang Hộ trong thiên Đại tông 
sư. Có người cho rằng Nhân gian thế cũng không do Trang Tử viết. 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 2/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 

Còn Ngoại thiên và Tạp thiên thì hoặc do môn đệ Trang Tử viết ra, hoặc người sau viết ra mà mượn 
tên Trang Tử. 

Lâm Tây Trọng, đời Thanh toát lược Nam Hoa Kinh như sau: «Trong 33 thiên, nói đi nói lại hơn 10.000 
chữ. Đại ý chẳng qua là: Tỏ rõ đạo đức, rẻ rúng nhân nghĩa, coi sống chết là một, coi phải trái in nhau, hư 
tinh điềm đạm, vắng lặng, không làm, thế đấy thôi. Xét ra thì: Bảy bài Nội thiên là văn có đầu đề, do chính 
tay Trang Tử định lấy. Còn Ngoại thiên, Tạp thiên đều lấy chữ trên đầu thiên mà đặt tên... Ấy là những 
văn không đầu đề. Người đời sau lấy những bài vặt vãnh của Trang sắp đặt lại.» 

Lâm Tây Trọng bình tiếp đại ý bảy chương Nội thiên như sau: «Tiêu diêu du cốt nói lòng người quen 
thành tựu nhỏ nhen, nhưng LỚN X mới là quí. Té vật luận cốt nói lòng người thường quen câu né, nhưng 
HU Æ mới là hay. Dưỡng sinh chủ cốt nói lòng người thường miệt mài đối phó với vật ngoài, nhung 
THUẬN JÄ mới là phải. Nhân gian thế là phép vào đời. Đức sung phù phép ra đời. Đại tông sư là phép 
trong có thể là thánh A Œ. Ứng đế vương là phép ngoài có thể là vua ?‡ Œ. Ấy là nghĩa riêng của bảy bài 
Nội thiên. Thế nhưng lòng người có lớn mới có thể hư, có hư thì mới có thể thuận... Vào được đời rồi mới 
ra được đời... Trong làm nổi Thánh, thì ngoài mới làm nổi vua... Ấy là những lẽ đi theo nhau của bày bài 
Nội thiên. Cứ thế thôi là cũng đã hết được ý chính...» 

Từ xưa tới nay, đã có rất nhiều nhà bình giải Trang, phiên dịch Trang. Mỗi người giải Trang theo một 
khía cạnh, một đường lối. Người thì giải Trang theo Lão, người thì giải Trang theo Khổng, người thì giải 
Trang theo Phật. Trong số các nhà bình giải Trang từ xưa đến nay, chúng ta ghi nhận ít nhiều tên quen 
thuộc như Quách Tượng, Lâm Hi Dật, Lâm Tây Trọng, Chương Bính Lân, Mã Tự Luân, Cao Hanh, Nghiêm 
Phục, v.v. 


IIl. CHÂN TƯỚNG TRANG TỬ 

Muốn hiểu tư tưởng Trang, phải biết chân tướng của Trang là gì. Xưa nay người ta thường cho rằng 
Trang Tử là một triết gia, thích sống đời sống phóng khoáng. Có người lại nói cho Trang là một nhà biện 
luận có tài như Công Tôn Long, hay Huệ Tử. Đánh giá Trang như vầy là rất thấp. 

Vậy Trang Tử là ai? Từ lâu đọc Lão Trang, tôi vẫn dinh ninh rằng các Ngài là: 

- Những nhà Huyền học (Mystiques), nói theo từ ngữ Âu Châu, Những bậc tiên thánh đã siêu phàm, 
thoát tục, nói theo từ ngữ Á Châu. 

- Những vì Thiên dân (Canh Tang Sở, 22-D) hay Thiên tử (Nhân gian thế, IV, A) hay Chân nhân (Đại 
Tông sư, 6-A), hoặc Chí nhân, Thần nhân hay Thánh nhân (Tiêu diêu du, 1-C) theo lời Trang tử. Trang Tử 
cũng là một nhà Huyền học, một bậc chí nhân như Lão tử. 

Chương Thiên hạ trong sách Nam Hoa Kinh bình về Trang Tử như sau: «Trên thời vui chơi cùng đấng 
Tao Hóa, dưới thói bé bạn với những người đã thoát vòng sinh tử, thủy chung...» [5] 

Nhu vậy muốn hiểu Trang tử, phải hiểu thé nào là một nhà Huyền học, thé nào là môt bậc Chí nhân. 

Huyền hoc (Mystique) hay Chí nhân hay Chân nhân là những danh từ tặng cho những ai có một đời 
sống siêu nhân, mãnh liệt, y thức như đã tiếp xúc được với luồng huyền lực vô biên của vũ trụ. 

Nhà Huyền học là người: 

- Có tâm thần rất thông minh, tinh tế, 

- Nhìn thấy Đạo, thấy Trời nơi tâm khảm mình. 

- Nhận thức được tấn tuồng biến thiên, ảo hóa của vũ trụ cũng như của lịch sử nhân quần. 

- Cố tu luyện, cố thanh lọc tâm thần để đi đến chỗ cao minh, linh diệu. 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 3/24 


12/21/2015 nhantu.net/ T onGiao/NamHoaKinh.htm 

- Sóng phối hợp với Trời, coi minh như một hiện thân của Thượng Đế. 

Các nhà Huyền học Đông cũng như Tây, đều tin tưởng rằng sau bức màn hiện tượng biến thiên, chất 
chưởng, còn có một bản thể siêu việt tuyệt vời. 

Các Ngài không biết dùng danh từ gì để mô tả Tuyệt đối ấy cho hay, cho phải, cho nên hoặc là tuyên 
bố mình bất lực trước Tuyệt đối vô biên ấy, hoặc là dùng những danh từ tiêu cực, mơ hồ để diễn tả, để đề 
cập đến Tuyệt đối thể ấy. 

Các Ngài cho rằng con người sinh ra phải tìm về cho được tới nguồn mạch thiêng liêng, huyền diệu 
ấy, và tất cả các sự biến thiên của vũ trụ lúc chung cuộc cũng kết thúc trong đại thể vô biên, vô tận ấy. 

Mà nguồn mạch linh thiêng huyền diệu ấy đã tiềm ẩn ngay trong lòng con người. Con người chỉ việc 
lắng lòng lại, chỉ việc thu thần định trí nhìn sâu vào tâm khảm mình sẽ tìm ra được Bản thể siêu việt huyền 
nhiệm ấy. 

Khi đã đạt tới cõi tâm linh siêu vi huyền nhiệm ấy, con người sẽ thoát được mọi trạng thái vong thân, 
và vươn lên bên trên cái thế giới tương đối đây mâu thuẫn như: Thị phi, thiện ác, sinh tử, và thoát ly được 
hết những gì hữu hạn, nhân vi, kiềm tỏa con người. 

Khi đã đạt tới cõi tâm linh ấy, thì lập tức cũng sẽ thâm nhập, hòa đồng được với cõi vô biên man mác, 
và chính nhờ đó mà con người lấy lại được cái phẩm giá vô song của mình. Vì nhận ra được chiều kích 
mênh mông vô hạn, vì nhận ra được giá trị vô biên của mình, con người sẽ sống hồn nhiên, tiêu sái, thảnh 
thơi, hạnh phúc... 

Tóm lại, một con người đi trên con đường huyền học lúc nào cũng lo trau chuốt nhân cách, cố sống 
sao cho tinh ròng viên mãn, để có thể rung cảm, để có thể hòa nhịp, hòa đồng được với Đạo, với vũ trụ chỉ 
tâm. 

Nếu một nghệ sĩ dùng tài nghệ mình, tâm linh mình mà khám phá ra được và diễn tả ra được Thần 
linh hay Thái hòa tiềm ẩn trong đáy lòng vũ trụ, trong đáy lòng vạn vật, khiến cho người khác cũng thưởng 
thức và được cảm thông với nguồn mạch huyền linh ấy một phần nào, thì các nhà huyền học có bổn phận 
khám phá ra và diễn tả lại Thần linh ngự trị nơi đáy lòng mình, bằng lời lẽ, bằng đời sống, để những người 
bàng quan cũng được cùng mình chia sẻ sự cảm thông, hòa hợp ấy... 

Gần đây, có dịp đọc quyển Sáng tạo và Lão giáo (Creativity and Taoism) của Trương Trung Viên 
(Chuang Chung Yuan), tôi thấy tác giả cũng có những nhận định tương tự như vậy về Lão, Trang. Trương 
Trung Viên viết: «Đối với Lão, Trang, đạt tới bản thể tuyệt đối là vào được lãnh vực siêu việt vô cùng, vào 
được cảnh giới hư vô, nơi đó ta có thể cảm thông được với vạn hữu... 

«Chúng ta có thể đi vào cảnh giới hư vô bằng Điềm hay bằng Trí. Điềm là Điềm đạm Hư vô, Phật gia 
gọi thế là Định. Trí là Huệ hay Bát nhã...» [6] 

«Điềm tinh là phương pháp tiệm tu. Tuệ trí là phương pháp đốn ngộ. Hai phương pháp này đều được 
đạo Lão mô tả, và cũng có một mục đích là để vào được cảnh giới Hư vô... 

«Hư vô có thể là Thiên quang, hay là Thuần phác hỗn độn. Đó là hai phương diện của một Thực thể.» 
Ul 

«Cho nén muốn tiến vào được cảnh giới Hư vô, Vô thức Đại đồng, vào tới Thiên chán Bản thể, phải có 
chân trí huệ. Trí huệ mới là chiếc chìa khóa để mở cửa Đạo, để phanh phui ra được mọi kỳ bí của Hư vô, ở 
nơi đó không còn phân biệt nhĩ ngả, ở nơi đó vạn sự, vạn hữu là một...» [8] 

Vào trong cảnh giới hu vô, vi cảm thông được với van hữu, nén coi moi sự như một, hòa hợp tuyệt đối, 
hết còn phân nhĩ ngá.... [9l 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 4/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/Nam HoaKinh.htm 

Như váy, nhờ điềm dam hu vô, nhờ trí huệ, con người sé chuyển hóa được minh, sé cảm thông được 
với vạn hữu.L10Ì 

Trang Tử cũng chủ trương cần phải thoát ly mọi ràng buộc của thế giới biến thiên, mọi giá trị tương đối 
của ngoại cảnh. Càng rũ bỏ được cái phù du, hư ảo bao nhiêu, thì càng đạt được đời sống đích thực bấy 
nhiêu.. [11 

Như váy, đối với Trang tử, Chân nhân hay là con người giác ngộ là con người đã phá vỡ được cái kén 
Tiểu ngã, để hòa mình với Đại ngã...L12l 

Những nét trên tưởng đã phác họa được chân tướng Trang tử. 


IV. ĐẠI CƯƠNG HỌC THUYẾT TRANG TỬ 

Trang Tử là một nhà Huyền học, nên lời lẽ của Ông, tư tưởng của Ông tuy là ẩn ước, bóng bảy, nhưng 
nếu chúng ta tìm được chốt then đường hướng của Ông, cũng như của đời Ông, ta sẽ thấy chúng trở nên 
hết sức rõ ràng. 

Ông viết trong chương Ngoại vật: 

«Có nơm là vì cá, 

Được cá hãy quên nơm. 

Có dò là vì thỏ, 

Được thỏ hãy quên dò. 

Có lời là vì ý, 

Được ý hãy quên lời. 

Ta tìm đâu được người biết quên lời 

Hầu cùng nhau đàm luận.» [13] 

Thế tức là Ông muốn nhắn nhủ chúng ta đừng nên câu nệ về những lời nói của Ông, và bút pháp của 
Ông, đừng bận tâm đến: 

- Chi ngôn (gặp đâu nói đó) 

- Trùng ngôn (Gán lời mình cho một nhân vật lịch sử nào) 

- Ngụ ngôn (Nói bằng thí dụ, sự tích, bóng gió, như trong chương Thiên hạ, F) nhưng phải chú trọng 
đến những tư tưởng của Ông, những chủ trương chính yếu của Ông. 

Đại khái Trang Tử chủ trương: 

- Vũ trụ này có hai phần: 

1- Một là Đạo. Mà Đạo thời vô sở bất tại, vô biên tế, duy nhất bất khả phân, vĩnh cửu trường tồn. (ch. 
G-f,g) 

2- Hai là Hình tướng biến thiên, luẩn quẩn trong vòng tương đối, sinh tử. (ch. 6-s,f) 

Hai đàng tuy vô cùng khác biệt, nhưng lại liên lạc hết sức chặt chẽ, hết sức mật thiết với nhau, đến nỗi 
có thể nói được là: Đâu có hiện tượng, thời ấy có Đạo, và như vậy cái hữu hạn vừa nằm trong cái vô cùng, 
lại vừa hàm chứa được cái vô cùng. 

Từ trong lòng Đạo mà nhìn ra, thì muôn loài muôn vật là một, hoàn toàn giống nhau, vô cùng vô tận 
như nhau. 

Từ trong cảnh giới hiện tượng mà nhìn ra thì muôn loài muôn vật hết sức khác nhau, biến thiên, phù 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 5/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 
du, ảo hóa. (ch. 5-a) 

- Con người cũng như vũ trụ, có hai phần: 

1- Một là Đạo thể vô biên tế bên trong. 

2- Hai là con người phàm tục bên ngoài, với thất tình lục dục niệm lự biến thiên, trí thức, phán đoán 
thường nhật, thông thường, tử sinh vô định. 

Thiên Thu Thủy ## 7K có một câu bất hủ, tóm tắt được quan niệm này, đó là: Thiên tại nội, nhân tại 
ngoai.  # A A # 74 (Thu thủy, A). 

- Xã hội loài người, cũng có hai phần: 

1. Một là Thiên nhiên. Thiên nhiên là cái gì thuộc về Thiên chân, Thiên tính, và như vậy chắc chắn là 
hoàn mỹ. 

2. Hai là Nhân tạo. Mà nhân tạo là tất cả những gì do khối óc con người bày vẽ ra, cho nên dĩ nhiên là 
kém cõi, dĩ nhiên là vụng về, không thể nào đem lại hạnh phúc thật cho con người được. (ch. 11-f; 6-a) 

Và dĩ nhiên, Ông chủ trương rằng con người đạo hạnh phải siêu xuất: 

- Khỏi vòng hiện tượng có giới hạn, để vươn lên tới Đạo thể vô biên, vô hạn (ch. 17-a; 6-g; 12-i, k; 16- 
b) 

- Khỏi vòng niệm lự, tri thức, nhận định gian trần để đạt tới siêu thức. (ch. 2-c) 

- Khỏi vòng nhân vi, nhân tạo, để trở về với Thiên nhiên, vì nhân vi nhân tạo không thể nào đem lại 
hạnh phúc thực sự cho con người. (ch. 8-a,b,c,d; 9-a,b,c; 10-d; 11-a, 12-c; 13-b,c; 14-f; 17-a; 25-g) 

Chính vì thế mà Ông đả kích tất cả những gì mà con người đã vời ra, bất kỳ về phương diện gì: 

. Kiến thức (ch. 25-h) 

. Luân lý (ch. 8-a; 17-a; 25-h) 

. Chính trị (ch. 9-c; 10-a; 29-b) 

. Nghệ thuật (ch. 9-a) 

. Kỹ thuật, cơ khí, văn minh (ch. 12-k) 

Ông hoàn toàn thoát sáo, thoát hết mọi khuôn khổ bên ngoài và cho rằng có vậy tâm thần mới được 
phiêu diêu khinh thoát. 

Trang Tử không hề đả phá môt cách tiêu cực, nhưng thực ra Ông tích cuc dạy con người phải di tìm 
cái cao siêu, vĩnh cửu, cái lý tưởng tinh hoa, dạy con người phải sống phối kết với Trời, với Đạo cùng trời 
đất trường sinh bất tử. Có như vậy mới là biết được cái đại dụng, cái vô dụng của cuộc đời. (ch.1) 

Ông cũng chủ trương cái Tuyệt đối nằm sẵn trong lòng cái tương đối, cũng như thường xuyên bao 
trùm, khỏa lấp cái tương đối cho nên khi đã vươn lên tới cõi Đại nhất, Đại đồng, con người sẽ hóa giải 
được mọi chuyện phân biệt lăng nhăng do khối óc con người tự tạo ra. 

Cho nên chủ trương của Ông là coi thường mọi chuyện đời tương đối, coi in một như nhau mọi cuộc 
biến thiên: Sống chết, vắn dài, xa gần, cao thấp, quí tiện, hay dở, phải trái, yểu thọ v.v... (ch. 2) 

Trang Tử đưa ra hai phương pháp chính yếu để đạt tới Tuyệt đối. Đó là: Điềm và Trí (Thiện tính, 16-a) 

Tư Mã Thừa Trinh (Ssu Ma Cheng Chen) một đạo sĩ thế kỷ 10, đã cho rằng chữ Trí (nơi thiên Thiện 
tính, a) tương đương với chữ Huệ (prajna); chữ Điềm (Thiện tính, 16-a) tương đương với chữ Định. 

Trí (hoặc Minh) để nhìn thấu Bản thể. 

Điềm (hoặc Định): tức là giữ Tâm bình tinh, tinh lãng.L14l 

Thế là từ Lão Trang với hai chữ Điềm, Trí ta có thể bước sang lãnh vực Thiền tông dễ dàng, vì Thiền 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 6/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 
tông cũng đã được tóm thâu trong hai chữ: Định (Dhyana) và Huệ (prajna). 
Dáu sao thi Trang cũng là người bàn về quan niệm Phối Thiên rõ ràng nhất, trong sáng nhất. 


Trang Tử khẳng định: Người xưa sống hợp nhất với Troj [19] 

Nơi chương Thiên ha, Trang Tử viết: «Không lia xa góc gác thời goi là Thiên nhân; Không lia xa tinh 
hoa thì gọi là Thần nhân; Không lìa xa Chân thể hoàn hảo, thì gọi là Chí nhân... lấy Trời làm tông, lấy Đức 
làm gốc, lấy Đạo là cửa... đó là Thánh thần... Thân, Minh, Thánh, Vương đều cùng một nguồn mà ra... 
[16] 

Nơi chương Sơn Mộc, Trang Tử viết: Có người hỏi tại sao nói được Người với Trời là một. Trong Ni 
đáp: Đã là người, tức là Trời... Sở dĩ người không là Trời, là do hành động riêng tư, cho nên thánh nhân 
điềm tĩnh hòa mình với đại hóa... [171 

Nơi chương Tri Bắc Du, Khiết Khuyết hỏi Bị Y về Đạo. Bị Y bảo: 

«Hãy giữ thân hình cho ngay ngắn, 

Hãy tập trung tinh thần mà nhìn vào Duy nhất, 

Trời sẽ hòa điệu với bạn. 

Hãy thu nhiếp trí lự, hãy hợp nhất với Tuyệt đối, 

Thần sẽ giáng trong lòng bạn, 

Đức sẽ trở nên vẻ đẹp của bạn, 

Đạo sẽ là nhà của bạn... Bạn hãy hồn nhiên, ngây thơ như con nghé mới sinh, đừng tìm duyên cớ mà 
chi...» 18] 

Trang Tử có lẽ là một trong những người đầu tiên trên thế giới mô tả được rõ ràng cái đạo Thánh 
nhân. 

Nơi chương Canh Tang Sở, Ông viết: «Muốn được tĩnh lãng, hãy giữ cho khí bình. Muốn có thần, hãy 
giữ cho tâm thuận. Muốn làm cho phải, thì chỉ khi cần thiết, bất đắc dĩ mới làm. Chỉ bất đắc dĩ, mới chịu 
làm làm mới chịu bỏ trang thái tinh lãng tâm thần, đó là đường lối thánh nhân vậy.» [19] 

Ông viết: «Giữ cho thần toàn ven là đạo thánh nhân.» [20] Ông để Khổng Tử binh luận về những 
người theo đạo thánh nhân như sau: «Ho là những người theo thuật của ông Hỗn Độn. Ho chỉ biết Tuyệt 
đối, mà không biết tương đối. Họ chuyên trị tâm, mà không cần trị cảnh. Họ rõ được quang minh, về được 
với Thuần phác, Duy nhất. Họ vô vi tinh lãng để trở về trang thái thuần phác nguyên thủy. Ho hòa đồng với 
Tính, ôm ấp lấy Thần...» 1211 

Trang Tử ngoài ra còn dạy chúng ta đừng để cho ngoại cảnh, cho thất tình, lục dục điên đảo, làm hư 
hoại tâm thần (ch. 5-c, f; 23-f) 

Mỗi xuyến xao tâm thần là một tai họa, vì nó vừa làm giảm thọ con người, vừa làm cho chúng ta mất 
binh tinh trong sáng (23-g,f) 

Trang Tử còn khuyên chúng ta nên an thời thuận xử (ch. 23-g,f) đừng bon chen vào chó công danh lợi 
lộc, đừng có kình chống với thiên nhiên, với tha nhân (ch.6-b; 33-b), có vậy mới được thảnh thơi hạnh 
phúc. 

Lại nên sống thoát sáo (ch. 2; 3), có một đời sống cao đại, một tâm hồn thoát tục (ch. 11-e). Hãy rũ bỏ 
hình tướng hữu hạn, tâm tư hữu hạn mà băng lên sống trong lòng vô hạn, vô cùng (ch. 5-e; 11-e; 15-a,b; 
16-b; 19-e; 22-e; 23-b,c; 24-h). 

Ông ước mong cho muôn loài được phát triển theo căn cơ, theo thiên tính của chúng. (ch.2-a) 

http;//nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 7/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 

Thiên Biền mẫu viết: «Cáng le thì ngắn, cố mà nói dài thì nó khổ. Chân hac thì dài, chặt bớt thì nó 
đau, cho nên tính mà dài, không phải là cái nên chặt bớt, tính mà ngắn không phải là cái nên nối thêm: thế 
thì không có gì là lo.» [22] 

Tóm lai, thực đúng như trong Thiên ha thiên đã nói: «Trang Tử trên thi vui cùng Tạo hóa, dưới thi bè 
bạn với những người đã thoát vòng sinh tử, thủy chung...» [23] 

Những lời nói của Trang Tử hết sức sắc bén, hết sức linh động, biến hóa.[24l Lám lúc ông có giọng 
châm biếm, như cợt, như đùa, nửa hư, nửa thực, nhưng chung qui, Ông chỉ muốn cho người đọc Ông có 
cái nhìn rộng hơn, lối sống hay hơn, lý tưởng hơn, nhất là bỏ được cái hữu hạn, để vươn lên tới vô cùng. 
(ch.6-j, g) 

Lúc thì Ông vui miệng nói ngay (chi ngôn) lúc thì ông làm sống động lại các nhân vật lịch sử, và cho 
họ nói những lời mà Ông muốn (trùng ngôn), lúc thì Ông kể truyện ngụ ngôn (ngụ ngôn) (ch. Thiên hạ, 33- 
f), lúc thì Ông tranh luận, so sánh, lúc thì đàm thoại, lúc thì vấn đáp, tất cả đều có mục đích phá vỡ cái vỏ 
«ngã chấp» của ta, để chúng ta mở mắt ra nhìn thấy được khung trời nội tâm, khung trời bản thể vô biên 
vô tận. 

Bất kỳ một hoàn cảnh nào, bất kỳ một câu chuyện gì, đối với Trang, cũng như là một chiếc bàn đạp, 
để tung mình lên cho tới cõi siêu vi. 

Nhờ đó mà Trang không xa lia đời sống hằng ngày, không xa lia chúng nhân mà vẫn làm được công 
trình là giúp con người vươn lên trên những cái nhỏ hẹp của đời sống hằng ngày, đó là băng lên cho tới cõi 
u linh, huyền diệu. 

Đọc Trang, ta thấy rằng nếu không thoát sáo, không thể nào có một đời sống nội tâm phong phú đích 
thực... 

Chung qui, Trang Tử chỉ ước muốn chúng ta sống tiêu diêu, khinh thoát, trong cõi Tuyệt đối, vô cùng 
mà Ông gọi là: 

. Cái nghề nghiệp vô vi (Vô vi chi nghiệp, ch.6-g) 

. Cái làng không ở nơi đâu (Vô hà hữu chi hương, ch.I-f) 

. Cánh đồng bao la rộng rãi (Khoáng mạc chi dã, ch.I-f) 

Trang Tử chỉ ước muốn chúng ta trở thành những: 

. Thần nhân 

. Thánh nhân 

. Chí nhân (ch. l-c; 33-a) 

. Chân nhân (ch. l-c; 2c, f) 

. Những người dat tới Chí đạo (ch. 11-c) 

Mà chân nhân thì trên phải hòa mình được với Đại thể, dưới thì vui sống được với mọi người, mọi loài, 
mọi vật, với cảnh trí thiên nhiên, với mọi hoàn cảnh mình gặp (2h, 3abc, 5d v.v...) 

Tâm hồn thì như làn nước lắng chiếu soi được trời đất nhân quần một cánh hết sức vô tư và chân thật. 
(13 a) 

Đọc Trang, trước hết phải hiểu tinh thần của Trang, chủ trương của Trang. 

Sách của Trang là một kho tàng châu báu, nhưng thay vì để kho tàng ấy chất đống vào một nơi, ông 
đem nó vung vãi ra trong một vùng lớn lao gồm 10.000 chữ, dấu chúng vào trong những ngụ ngôn, những 
huyền thoại những câu chuyện bông lông... 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 8/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 
Ta hãy quên lời quên chuyện của Trang kể mà chỉ lưu tâm lượm lặt lấy những tư tưởng của Trang. Đó 
mới chính là những châu ngọc mà Trang dành cho chúng ta vậy. 


V. LƯỢC DỊCH 7 CHƯƠNG TRONG NỘI THIÊN 
I. TIÊU DIÉU DU 
a. Hãy sóng một cuộc đời huyền hóa với trời đất (đoạn a,b) 
Hồn ta hỡi, hãy tiêu diêu, 
Tung đôi cánh rộng khinh phiêu chín tầng... 
Hãy tung cánh chim bằng muôn dặm, 
Cưỡi gió mây bay thẳng về Nam, 
Bay về quê cũ giang san, 
Hồ trời vùng vẫy miên man thỏa tình. 
b. Mặc cho miệng thế dèm pha, chỉ trích (đoạn a,b) 
Mặc nhân thế rẻ khinh đàm tiếu, 
Óc phàm phu sao hiểu chí nhân... 
Vùi thân trong chốn hồng trần, 
Họ như ve, sẻ qua lần tháng năm. 
Tâm mắt hẹp mà thân ti tiểu, 
Kiếp phù du nào hiểu chi đâu, 
Thân lươn bao quản lấm đầu, 
Cốt sao cho khỏi cơ cầu thì thôi, 
Phận sâu bọ, đành rồi sâu bọ, 
Thân nấm rêu nào rõ tuần trăng. 
Ve sầu nào biết thu xuân, 
Minh linh ngoài mấy vạn năm hay gì? 
Như Bành tổ có chỉ là thọ, 
Mà chúng nhân quá cỡ tán dương. 
c. Hãy sống thoát tục, vươn lên cao đại (đoạn c) 
Người vui tước phận lý hương, 
Ngươi vui mũ áo xênh xang trị vì. 
Kìa Liệt Tử thích đi mây gió, 
Cưỡi gió mây đây đó thỏa lòng. 
Còn ta khinh khoát vô cùng, 
Sánh vai nhật nguyệt, vẫy vùng khinh phiêu. 
Quên mình quên hết mọi điều, 
Quên tên, quên hết bao nhiêu công trình.L25l 
Sống đời sống thần linh sảng khoái, 
Như Hứa Do chẳng đoái công hầu. 
Uống ăn nào có chỉ đâu, 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 9/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 
Mà lo với lắng cho rầu lòng ai. 
d. Đời sống thần linh không phải là chuyện hoang đường (đoạn d) 
Ta chẳng nói những lời phách lối, 
Lời của ta đâu nỗi hoang đường. 
Lời ta minh chính đường hoàng, 
Vì người không hiểu, trách quàng trách xiên... 
Kẻ mù tối sao xem mầu sắc, 
Người điếc tai sao bắt âm thanh. 
Cho nên những kẻ vô minh, 
Tối tăm ù cạc, ngọn ngành hiểu chỉ, 
Sao biết được uy nghi sang cả, 
Của những người huyền hóa siêu linh. 
Đất trời góm tóm trong minh, 
Lồng vào muôn vật sự tình nào hai. 
Dẫu sóng cả ngất trời không đắm, 
Dẫu nóng nung cũng chẳng làm sao. 
Trời mây mặc sức tiêu dao, 
Cho dù Nghiêu, Thuấn dễ nào sánh vai... 
e. Phải biết lợi dùng hết tầm kích của đời mình (đoạn e, f) 
Kiếp sống nọ mấy ai biết dụng, 
Biết cách dùng cho đúng, cho hay. 
Có dưa năm thạch trong tay, 
Bổ ra năm bảy, dưa này vứt đi. 
Như nếu biết để y như trước, 
Dùng làm phao, sông nước nó băng. 
Đổi bất qui thủ lấy vàng, 
Ngỡ là đã khéo tính toan lãi lời. 
Ai ngờ nó giúp Ngô thắng Việt, 
Giúp chủ nhân mãn kiếp vinh quang. 
Biết dùng thời thực mênh mang, 
Dùng sai, dùng dở oán than nỗi gì. 
Nhưng hay nhất là khi vô dụng, 
Thoát vòng đời tù túng lợi danh. 
Sống trong Vô cực siêu linh, 
Xa bề khổ ải, mặc tình nhởn nhơ... 
2. TÊ VẬT LUẬN 
Ta và trời đất cùng sinh, 
Ta và muôn vật sự tình chẳng hai.[26l 
Ta nào biết vắn dài, nhĩ ngã, 
http:/nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 10/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


Lòng muôn phương, muôn ngả tỉnh say.24 
Thênh thang chèo quế buồm mây, 
Lòng trời lạc nẻo chốn này là đâu? [28] 
Nhạc trời tấu vui sâu muôn điệu,3l 
Bóng quang huy phiêu diễu mung lung, 
Nơi đây ta dứt lòng trần, 
Bạn cùng thần thánh, muôn phần hân hoan [301 
Triều nổi sóng muôn vàn ta mặc, 
Lửa ngất trời phần phật ta khinh [311 
Ta nay đã thoát điêu linh, 
Thoát vòng sinh tử, tử sinh của doi [321 
Ta sống giữa lòng trời vĩnh cửu, 
Ta sống trong khu nữu muôn loài [33] 
Vời trông thé sự vần xoay, 
Ta nào còn biết bên này bên kia. 
Tranh chấp hết, thị phi cũng hết, 
Thị với phi phân biệt uổng công.|34Ì 
Đã vài tới điểm đại đồng, 
Trông ta trời đất mênh mông một màu. 
Lớn với nhỏ in nhau một lứa, 
Sống vắn dài cũng thủa phù sinh. 
Soi lông bát ngát mênh móng, 
Mà xem non Thái như tình cỏn con. 
Kẻ chết yểu sống hơn trăm kiếp, 
Còn Lão Bành yếu triết, tảo vong,k39l 
Ta nay xếp mọi tơ lòng, 
Hết niềm nhĩ ngã, sống trong lòng trời.26Ì 
Nguồn mạch ấy chẳng vơi, chẳng cạn. 
Mà tràn lan, lai láng rạt rào. 
Kho trời đã rõ tiêu hao, 
Tiêu sao cho hết, dùng sao cho cüng.[I371 
Mác tóm cá sóng cüng tóm cá, 
Mặc hươu nai nghĩa gá hươu nai, 
Mặc cho khỉ vượn sánh đôi, 


Mặc cho trai gái tìm nơi tương phùng.|28Ì 
Ta tìm Đạo trong lòng vũ try, [39] 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 11/24 


12/21/2015 


nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


Trong lòng ta ta cứ tìm Trời. 
Thương cho nhân thế miệt mài, 
Lao đao lận dàn suốt đời ung công.20l 
Những bôn tẩu mơ mòng ảo ảnh, 
Khiến cho đời hiu quạnh gian truân. 
Nào hay ở giữa lòng trần, 
Tác thành đã sẵn muôn phần quang hoa.|*1l 
Nơi chốn ấy chói lòa ánh sáng, 421 
Cũng là nơi tĩnh lãng siêu nhién 43] 
Là nơi sực nức hương tiên, 
Rườm rà ta bỏ, tần phiền ta quăng.144 
Đừng biện luận nói năng chi nữa, 
Biết nói sao, biết tả làm sao? [491 
Ménh mông bát ngát rat rào, 
Im hơi lặng tiếng mới cao, mới tài.[46] 
Ta quên hết hình hài ngôn ngữ, 
Quên rằng ta còn có hay khóng 471 
Lạ thay phong thái huyền đồng, 
Rü sao cho sạch tơ lòng mới nghe. [48] 
Sóng khinh khoát muón bé khinh khoát, 
Cüng tráng sao bát ngát xa choi. 
Lòng mang vũ trụ đất trời, 
Cùng chư thần thánh muôn đời sóng chung.#9Ì 
Sống mãi mãi vô cùng, vô tận, 
Mặc trời mây chuyển vận quanh ta, 
Mặc cho trần thế bôn ba, 
Vi ta đã được tinh hoa đất Trời... [901 
Thử ướm hỏi đâu nơi dừng gót, 
Đâu là nơi cùng tột phải di? 
Ta nay truyền lẽ huyền vị, 
Có Trời lập tức hết kỳ bôn ba. 
Được Trời, Đạo ấy là đạt đích, 
Hết lần mò tầm mich lăng nhăng.Í°1Ì 
Được Trời là được Thiên chân, 
Chân nhân phải có Thiên quân đáy long. [221 
3. DUÓNG SINH CHÜ 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


12/24 


12/21/2015 


nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


Muốn cho đời sống khinh phiêu, 
Bớt điều háo hức, bớt điều bon chen. 
Chớ lo mua chuốc lời khen, 
Cũng đừng đọa lạc tội khiên gông cùm. 
Sao cho trong ấm ngoài êm, 
Đề huề gia đạo, chu tuyên tấm thân. 
Chớ xông vào chỗ gian truân, 
Tránh điều tranh chấp, giành phần hơn thua [231 
Kia xem thủ thuật mổ bò, 
Cố tìm khớp trống, mới lùa lưỡi dao. 
Nơi không chống đối mới vào, 
Chỗ nào cứng rắn đâm lao ích gi, BA 
Lầu son gác tía mà chỉ, 
Nếu lòng không được mọi bề khinh phiêu.ÌĐ5Ì 
Sống đời khinh khoát tiêu diêu, 
Buông tay, đắm mắt: cũng điều thiên nhiên. 
Có chi mà sợ cùng phiền, 
Chết là thoát tục, thành tiên ngại gì.Ì°6Ì 
4. NHÂN GIAN THẾ (SỐNG TRÊN ĐỜI) 
Sống đời ở giữa thế gian, 
Đừng đem dây rợ buộc ràng mà chi. 
Đừng có y sở tri, sở học, 
Mà tính toan xoay cuộc cờ đời. 
Trước khi muốn cảm hóa người, 
Tâm linh trước phải tuyệt vời mới nén E71 
Tâm linh phải biết niềm chay tinh. [99] 
Giữ cho lòng binh tinh hu vô, 
Nhà khóng ánh sáng hién ra, 
Lòng không sẽ thấy chói lòa trời cao [991 
Kìa Vũ, Thuấn xưa nào có khác, 
No Phục Hi cũng trac thế thôi. [601 
Còn như đối đãi với đời, 
Dẫu rằng quyền biến chớ sai tấc thành. 
Đừng nóng nảy lo tranh lo chấp, 
Đừng bon chen háo hức, say mé. 
Trước sau trang trong đề hué, 


Đừng đem nóng giận hai bề giao du.lŠ1l 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


13/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 
Với người chớ khư khư cố chấp, 
Phải lựa chiều tùy bậc tùy nơi, 

Dạy người không phải bẻ người, 
Mà là uốn nắn lần hồi mới hay.Ì82Ì 
Muốn dại dụng chớ say tiểu dụng, 
Đừng cho người thao túng đời ta. 

«Thao quang, hối đức» mới là, 
Thần minh sau trước khôn qua lẽ này [631 
5. ĐỨC SUNG PHÙ 

Vương Bài nước Lỗ cụt chân, 
Nhưng mà đệ tử đông bằng Trong Ni. 
Thường Quí lạ, mới di ướm hỏi, 

Hỏi Trọng Ni nông nổi trước sau. 

Vương Bài nào lạ chi đâu, 

Lại thêm tàn tật lẽ nào tiếng tăm. 
Trọng Ni đáp: Thánh nhân là thế, 
Ngay Khưu này hồ dễ sánh vai. 

Ta còn muốn lấy làm thầy, 

Hèn chỉ kẻ kém Khưu này theo chân. 
Một nước Lỗ đã rằng chi la, 
Ta muốn cùng thiên hạ đi theo. 

Họ thường gạn hỏi đến điều, 

Con người như thế cao siêu thế nào. 
Trọng Ni đáp: Biết bao cao cả, 
Sống chết kia đâu há quan tâm. 

Trời long, đất lở rầm rầm, 

Mà Ngài đâu có lộ phần xuyến xao. 
Biết tính mạng, tiêu hao gốc ngọn, 
Lòng lâng lâng nào bon trần ai. 

Mặc cho muôn vật vần xoay, 

Bởi vì chủ chốt trong tay đã cầm. 
Thường Quí nói xin phân giải rõ, 
Nghĩa huyền vi soi tỏ một phen. 

Đáp rằng: Vạn vật biến thiên, 
Phải nhìn cho tỏ hai bên dị đồng. 

Từ khác biệt mà trông vạn vật, 
Thời chia phôi gan mật, Việt Ngô. 

Nhưng từ đồng điểm nhìn ra, 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 14/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 
Muôn loài là một, phôi pha chưa từng. 
Vui sống cõi hòa đồng của Đức, 
Xếp một bên nhận thức ngũ quan. 
Sá chi mất một chân phàm, 
Chẳng qua hòn đất ném tóm khác chi. [41 
Dùng trí tuệ để suy tâm khảm, 
Dùng tâm cơ nhàn läm thường tàm [$51 
Đã tìm ra được Thiên quân, 
Như hồ trong vắt chiếu cùng trời mây. 
Như tùng bách tháng ngày tươi tốt, 
Như Thuấn Vương đạo cốt Tiên phong. 
Thánh thoi, điềm tinh ung dung, 
Oai phong hùng dũng giữa vòng bién thiên. 
Vì lòng họ gồm kiêm trời đất, 
Lại cưu mang vạn vật sinh linh. 
Cũng là tai mắt thân hình, 
Mà trong rực rỡ tâm linh huy hoàng. 
Họ hiểu biết mênh mông vô tận, 
Sống vô cùng, vô hạn từ bao. 
Ai theo nào khiến ai nào, 
Con người thế ấy, nói sao cho cùng.|66Ì 
Thiên chân ví ở cõi lòng, 
Sá chi lành sát, hình dung bé ngoài. 
Tâm linh đường đã vạch rồi, 
Sá chi mũ mãng, hán hài, công danh. 
Mở lòng rộng rãi mông mênh, 
Trời kia đất nọ há dành riêng ai.[871 
Đừng nên đày đọa hình hài, 
Đừng vì danh hão phí hoài tấm thân. 
Tai sao tù túng tinh thần, 
Hãy nên khôn khéo gỡ lần vấn vương.68Ì 
Thái Hòa giữ vẹn «Tâm thường›, 
Thất tình chớ để tổn thương tâm thần. 
Sự đời chát chưởng thăng trầm, 
Lé trời đã thé bận tâm làm gì. 
Cùng người hoan lạc sầu bị, 
Dung nhan ta đổi tùy nghi, tùy thời. 
Giữ sao cho vẹn lòng trời, 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 15/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 
Đừng cho gió cuốn, sóng trôi tâm hồn. 
Thế là giữ được «tài toàn», 
Thế là đức hạnh chứa chan tuyệt voi. [£9] 
Dừng chân lòng da có noi, 
Ngoại thân nào quản hình hài nhỏ nhen. 
Hình người, lòng đã thành tiên, 
Tình đời phải trái tần phiền sạch không. 
Với người tuy vẫn lộn sòng, 


Với Trời kỳ thật hòa đồng từ bao.L/0Ì 


6. ĐẠI TÓNG SƯ 

Bài Đại Tông sư này góm ba đề muc chính: 

a. Chân nhân. 

b. Đạo. 

c. Nghệ thuật sống. 

Vậy chương này sé có ba tiết bàn vé những vấn đề trên. 

a. Chân Nhân 
Biết trời mà biết cả người, 

Đó là cái biết tuyệt vời thâm uyên. 
Biết trời mới biết căn nguyên, 

Biết người mới biết chu tuyền tấm thân. 
Chân tri là bậc chân nhân, 

Chân nhân mới được thông phần chân tri. 
Chân nhân khinh khoát huyền vị, 

Há lo tranh chấp, há vì công danh. 
Trèo cao lòng cũng chẳng kinh, 

Nước trào, lửa cháy, tâm linh chẳng sờn. 
Một lòng sau trước sắt son, 

Lòng mang Đạo cả nào còn sợ chi. 
Chân nhân nằm ngủ chẳng mê, 

Còn khi tỉnh thức muôn bé thánh thoi. 
Chân nhân khác biệt người đời, 

Niềm tràn phất phới, niềm trời sâu xa. 
Tử sinh nào khác chi là, 

Đi vào chẳng thích, đi ra chẳng cần. 
Nhân tâm chẳng phá đạo tâm, 

Ý trời há để lòng trần cản ngang. 
Cho nên dáng dấp đàng hoàng, 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 16/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 

Tâm hồn bình thản dung quang sáng ngời. 
Vui buôn hợp nhất với Trời, 

Mênh mông bát ngát, ai người dám so. 
Kinh quyền tùy tiện đẩy đưa, 

Trời chiều, vả lại người ưa mới là Ll 

b. Đạo 
Đạo trời hữu tính hữu hình, 

Vô vi vả lại vô hình mới hay. 
Dễ truyền, khó bắt lạ thay, 

Giữ thời giữ được, trông rày hẳn không. 
Tự sinh, tự bản vô cùng, 

Có từ trời đất còn không có gì. 
Sinh trời sinh đất ra uy, 

Qui thần âu cũng là tùy sở do. 
Cao cao vô tận, khôn dò, 

Cao hơn Thái Cực vẫn cho là thường. 
Thẳm sâu sâu mấy ngàn muôn, 

Sâu hơn vũ trụ mà nhường không hay. 
Lâu lai nào kể tháng ngày, 

Trước trời, trước đất, lâu này lâu chỉ. 
Sống từ muôn thuở vẫn y, 

Ngàn muôn tuổi thọ, đã gì già nua. 
Hi Di, Hoàng đế, Kiên Ngô, 

Kham Phi, Chuyên Húc đã nhờ thần thông. 
Đạo trời soi sáng cõi lòng, 

Mới thành Thần Thánh sống cùng trời mây. 
Lão Bành, Phó Duyệt nhờ tay, 

Ngung Cường, Vương Mẫu may thay được người. 
Mới nên Thần Thánh tuyệt vời, 

Ngự nơi Thiếu Quảng, chơi nơi Ngân Hà. 
Biết bao thỏ lặn, ác tà, 

Hai vâng nhật nguyệt khôn qua Đạo Trời. 
Kia nhu Bắc Dáu thánh thoi, 

Cũng nhờ Dao cả mới ngôi cửu trùng. 
Đạo Trời ngẫm thực vô cùng, 

Biết bao quyền phép thần thông nhiệm mầu.L2l 

c. Nghệ thuật sống 
Ta nên sống thuận mệnh Trời, 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 17/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 
Vấn đề sinh tử nên coi là thường. 
Hinh hài chẳng vấn vương tác da, 
Vẻ bên ngoài biến hóa quản chỉ. 
Tồn vong sinh tử cũng y, 
Chẳng qua máy tạo huyền vi an bài L/3l 
Đời trần thế là đời mộng ảo, 
Tỉnh với mơ lộn lạo khác chỉ, 
Tử sinh như ở với di, 
Như thay hình tướng có chi bận lòng. 
Dù Nam, Bắc, Tây, Đông cũng vậy, 
Trời bảo sao, ta hãy vui theo. FA 
Mặc cho ngoai cánh xoay chiều, 
Giữa lòng Tao Hóa khinh phiêu thỏa tinh. 
Dem tâm gởi mênh mông bát ngát, 
Thời tâm này mất mát làm sao? Z9] 
Muốn tìm ra Đạo chí cao, 
Nếu không suy tưởng nhẽ nào tìm ra. 
Hãy thâu lượm tinh hoa sử sách, 
Hãy khơi tung nguồn mạch đáy lòng. 
Hư vô khi đã khai thông, 
Rồi ra sẽ được huyền đồng chẳng sai. 
Tìm Trời phải quên đời, quên cảnh, 
Quên phù sinh, ảo ảnh bên ngoài, 
Tâm hồn khi hết pha phôi. 
Mới mong rực rỡ ánh trời hiện ra. 
Đã thấy Đạo, đâu là kim cổ, 
Hết cổ kim vào chỗ trường sinh. 
Ham sinh thời lại điêu linh, 
Phù sinh chẳng chuộng, thần linh ấy là.L“6l 
Hãy cố gắng vượt qua nhân nghĩa, 
Hãy quên đi nghi lễ của doi [71 
Quên mình, quên cả hình hài, 
Thông minh trí huệ, gác ngoài tâm linh. 
Hãy hợp với vô hình, vô tượng, 
Cùng Đại thông vô lượng sánh đôi.L/8l 
Thế là được Đạo được Trời, 


Thoát vòng biến hóa muôn đời trường sinh... L3] 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 18/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 
Ai chỉ vẽ sự tình sau trước, 
Ấy thầy ta đại lược cho ta. 
Thầy ta muôn vật điều hòa, 
Mà nào kể nghĩa với là kể ơn. 
Ban ân trạch cho muôn thế hệ, 
Mà chưa hề lấy thế làm nhân. 
Trường tôn đã mấy muôn năm, 
Mà chưa hề thấy có phần già nua. 
Thầy ta chở cùng che trời đất, 
Lại ra tay điêu khắc muôn loài, 
Thế mà một mực thảnh thơi, 


Chưa hề có báo là tài, là hay.Ì80Ì 


7. ỨNG ĐẾ VƯƠNG (Nghệ thuật trị dân) 

Trị dân nước thế nào cho phải, 

Làm sao cho quốc thái dân an. 
Bên ngoài lo lắng sửa sang, 

Hay lo cảm hóa tâm can con người. 

Sửa sang nghi thức bên ngoài, 

Thực là tính chuyện vá trời đào sông.|Š†Ì 
Lấy lòng dân nước làm lòng, 

Nhu hòa điềm đạm, như không mới là. 
Đừng nên lận đận bôn ba, 

Lao tâm khổ tứ cho ra thân tàn. 
Phải cho phong độ đàng hoàng, 

Rồi ra mới đáng nêu gương cho nguoj [821 
Minh vương nghệ thuật tuyệt vời, 

Công trùm thiên hạ mà coi như thường. 
Đức trời cảm hóa muôn phương, 

Há cần dân phải lo lường nài van. 
Âm thầm gây dựng mối giường, 

Để cho muôn vật an khương thái hoa. [83] 
Riêng mình rũ bỏ phù hoa.184l 

Vui trong Đạo cả cao xa tuyệt vời.Ì89l 
Sống trong Vị thủy choi voi [861 

Cói chim «Khinh khoát» ra ngoài lục hư. 
Làng Vô hà hữu ngao du, 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 19/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


Sống trong «Vô hữu» lặng tờ tịch liêu [871 
Vô vi như thể trời cao, 

Vô vi trác tuyệt nói sao cho cùng. 
Bao trùm vô tận thinh không, 

Mịt mù tông tích ai lùng cho ra.l88] 
Tâm hồn gương sáng sáng lòa, 

Chiếu soi muôn vật đâu là riêng tày [£9] 
Vô vi hỗn độn ai hay, 


Phẩm tiên chớ để lọt tay phàm tràn... [90] 


CHÚ THÍCH 
H Mông S theo Địa lý chí thì thuộc nước Lương; theo Lưu Hướng biệt lục thì thuộc nước Tống. Phùng 
Hữu Lan cũng cho rằng Trang Tử là người nước Tống. 
B] Luong Huê Vuong nguyên niên và khoáng năm 6 dói Chu Liêt vuong (370). 


[3] Ta Tuyên Vương (332-313). Trang Tử đồng thời với Manh tử (372-289). Huệ Tử (380-300), Công Tôn 
Long (320-250). Như vậy, Trang Tử sống vào những khoảng năm (360-286). 


A sử Ký Tư mã Thiên, Lão, Trang, Thân, Hàn liệt truyện. 


[5] «Thượng dữ Tạo vật giả du, nhi hạ dữ ngoại tử sinh, vô chung thủy giả vi hữu...» .E Ed 3& # # 3# m 
7 x ^E, f& f& là 5 28 & (Thiên hạ, F). 


I6] To the Taoist, the attainment of absolute reality is to be in the realm of the great infinite, the realm of 
non being. To enter the realm of non-being is to have reached the ground of the great sympathy. 
One may enter the realm of non-being either through quiescence, tien T£, or though intuitive 
knowledge, chih &. The former concentrates upon repose, or what the Buddhists call Dhyana. The 
latter stresses on intuition or prajna. 

The concentration on repose is often referred to as the method of gradual attainment; stress on 
intuition is referred to as sudden enlightenment. Both methods are described in Taoist writings. But 
the goal of either method is the entry into the realm of non-being. - Chuang Chung Yuan, Creativity 
and Taoism, p. 49. 


Ul Non being manifests itself either as the Heavenly light or the uncarved block. They are two aspects of 
the same thing. (Ibid. p.49) 


[8] The first approach, through Chih, or intuitive knowledge is pure self consciousness through 
immediate, direct, primitive penetration instead by methods that are derivative, inferential, or rational. 
In the sphere of intuitive knowledge, there is no separation between the knower and the known, 
subject and object are identified... (Ibid. p. 49) 


[9] Free identification and interfusion in the realm of non-being are the functions of the great sympathy. In 
short, it is the Tao, the higher unity of all things. (Ibid. p.50) 


[10] In the realm of non-being the interfusion and identification of multiplicity takes place as a 
manifestation or the great sympathy. (Ibid, p.49-50) 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 20/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


THỊ Emancipation from the bondage of the ever-changing world, from the relative value of external 
things, and from the unstable and evasive existence, is achieved through the denial and denial. (Ibid, 
p.120). 

[12] Psychologically speaking, it is the transformation from «a consciousness limited to ego-form of the 
non-ego-like-self.» (Ibid, p.121). 

[13] Thuyên giả sở dĩ tại ngư; đắc ngu nhi vong thuyên. Đề giả sở dĩ tai thố, đắc thố nhi vong đề. Ngôn 
giả sở dĩ tại ý, đắc ý nhi vong ngôn. Ngô an đắc phù vong ngôn chi nhân nhi dữ chi ngôn tai. & # Ff 
EA #4 4 Emm # lễ Š PT ESSI a Đã @ẪÃSI0=m AREA 
=MxÀAmfx 5ñ. 


[14] According to the tenth century Taoist named Ssu-Ma-Cheng-Chen, the words Chih and T'ien are 
what the Buddhists refer to as Hsing, or Dhyana and Hui or Prajna. - Chuang Chung Yuan, Creativity 
and Taoism, p. 41... 

... According to Taoism, there are two routes leading to enlightenment, Ming, or Ontological insight, 
Ching or quiescence. (Ibid, 123) 

... One may enter the realm of non-being either through quiescence T'ien or through intuitive knowledge, 
Chih. The former concentrates upon repose, or what the Buddhists call Dhyana. The latter stresses 
on intuition, or Prajna (Ibid. 49) 

[19] Cổ chi nhân Thiên nhi bất nhân. d Z A X ifj T A (Liệt Ngự Khấu, 32-c) 

[16] Bất ly ư tông, vị chí Thiên nhân. Bất ly ư tinh vị chi Thần nhân. Bất ly ư Chân, vi chi Chí nhân. Dĩ 
Thiên vi tông, dĩ đức vi bản, di Dao vi môn, triệu u biến hóa, vi chi Thánh nhân. F BE 55 R, B Z X 
A. T BÉ 55 Xã, 8B LL 7B A. 2 BÉ B5 8, ñB Z £ AL J X Am, 1 & 5 +, DL GB ä F1, JE # # e, 
&H Z Æ A. (Thiên hạ, 33-a) 

... Chân giả, tinh thành chi chí dã.  # Xã R Z£ t (Ngư phụ, 31-d) 

... Thần hà do giáng, minh hà do xuất, thánh hữu sở sinh, vương hữu sở thành, giai nguyên ư Nhất... 18 
tị EH EE, 8 4u] Ei Hi? 5Š 8 Hi ^b, + 8 B FR, EE j2 (Thiên hạ, 33-a) 

[17] Hà vị nhân dữ Thiên nhất da? Trong Ni viết: Hữu Nhân, Thiên dã, hữu Thiên, diệc Thiên dã. Nhân 
chi bất năng hữu Thiên, tính dã. Thánh nhân yến nhiên, thé thé nhi chung hi. 4 zB X Ed A. — 3B? 
ft J£ E: B A, RE, ARIRE. AZ URS BECRCK, fb 08.88 A PA REDE rf] #§ Se. (Sơn móc, 
20-9) 

[18] khiết Khuyết vấn dao hồ Bi Y. Bi Y viết: Nhược chính nhữ hinh, nhất nhữ thị, Thiên hòa tương chí. 
Nhiếp nhü tri, nhất nhữ độ. Thần tương lai xá, đức tương vi nhữ mỹ, Đạo tương vi nhữ cư. && t B 3š 
FK 4 H: # IE # J⁄, Ri RAE. 8m 44 A, — £c ELS G8 GR 23, #8 a k, 
X 23 # kg (ch. 22-c). 


[19] Dục tinh, tác bình khí, dục thần tắc thuận tâm. Hữu vi dã duc dáng, tác duyên u bất đắc dĩ, bất đắc 
dĩ chi loại, thánh nhân chi đạo. &X $$ RI F $m , % # RI JE oO. 5 3 t Ä 5 RI #4 12 2  , TE 
E zM, E A z 38 (Canh Tang Sở, ch.32-g) 


[20] Chấp dao giá, Đức toàn. Đức toàn giả, Hinh toàn. Hinh toàn giả Thần toàn. Thần toàn giả, thánh 
nhân chi dao dã. 3 E d # 2 B + HESSE + #5 #t e Be EA zZ lễ tb (ch.12-k) 


[21] Bi giả tu Hỗn độn thi chi thuật dã. Thức kỳ nhất, bát tri kỳ nhị. Trị kỳ hội, nhi bát tri kỳ ngoại. Phù 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 21/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 

minh bạch nhập tố, vô vi phục phác, thé tính, bão thần. 4k R 1& 3# 3š K zz. (lp dE te. R R — S A 
R —.38 R Py m XI E. X 8B ELA 5, Z3 (8 ‡` BE TE, Ha 18 (ch.12-k) 

[22] Thi cố phù hinh tuy đoản, tuc chi tác uu, hac hinh tuy trường, đoạn chi tắc bi. Cố tính trường phi sở 
đoản, tính đoản phi sở tục, vô sở khứ uu dã. © h R B HR, A L7 BU XR, ES NE HR, ug Z Ru 3E. X 
^t RJE ri 5g, t£ #ø dE rir f, #4 Pjr +% Ã th (Biên máu, 8-a). 

[23] Thượng dữ Tao vật giả du, nhi ha dữ ngoai tử sinh, vô chung thủy giả vi hữu... L Ed 3& W 3# X, m 
T Bü ^ 5b ^E # /4 la & 3 & (Thiên hạ, 33-f) 

[24] Chúng ta nên nhớ Trang Tử có tài biện luận nhu Huệ Thi, Công Tôn Long Hoặc hơn nữa. (ch. l-e, f; 
2-d; 5-f; 17-d, f, g; 18-b; 24-e; 25-d; 26-g; 27-b; 33-g). 

[25] Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Z A # D, ‡‡ A ## 7, E A f& £ (ch. l- 
c) 

[26] Thiên địa dữ ngã tinh sinh, nhi vạn vật dữ ngã vi nhất. X it 8 R ý ^E, m 5 1ÿ B8 3X 23 — (ch. 2-d) 

[27] Ky dĩ vi nhất, thả đắc hữu ngôn hồ Bt E 3 —, H S3 & F (ch. 2-d) 

... Thi cố hoạt nghi chỉ diệu, Thánh nhân chi sở đồ dã. Æ d 3§ XE Z M Æ A < Fir E t (ch. 2-d). 

Phương khả, phương bất khả, Phương bất khả, phương khả. Nhân thị, nhân phi. Nhân phi, nhân thi... 75 
gH 5 ® HÏ, 5 Z H 5 N. AAH, A 3t X (ch. 2-c) 

[28] Thuc tri bất ngón chi bién, bát đạo chi Dao. 3 #I 7 E Z $, ^ 38 Z 38 (ch. 2-e) 

[29] Nhữ văn dia lại, nhi vi văn Thiên lại phù? #4 f] it $8 mm 7k E X $8 X (ch. 2-a) 

[30] Thánh nhân ngu truán, tham van tug, nhi nhất thành thuần. Œ A A *É # S Ex m — R fii (ch. 2-9) 
Thánh nhân bất tùng su u vu... nhi du hồ trần cấu chi ngoai E A 7T w 3$ 55 3& [...] m 3e FE JR Z 
^4 (ch. 2-9) 

[31] Đại trach phần nhi bát năng nhiệt, hà hán hộ nhi bất năng hàn. X 7€ # m TRE 38, 79] 3š 28 m BÉ 
(ch. 2-f) 

[32] Nhi du hồ tứ hải chi ngoại, tử sinh vô biến ư ky. m X? # Vu 38 Z 2|, 56 ^E #4 # Đêm (ch. 2-f) 

[33] Bi thị mạc đắc kỳ ngẫu, vị chi Dao khu. Khu thủy đắc kỳ hoàn trung, dĩ ứng vô cùng. f& # & (8 8 
{5, a ~ lề Ju. Nu #4 (S RE R th, DÀ e #4 B3 (ch. 2-c) 

[34] Thi dĩ thánh nhân hòa chi di thi phi, nhi hưu hồ Thiên quân thi chi vị lưỡng hành. z& A E8 A M Z A 
x 3È mA # X $9 312 RB PW 17 (ch. 2-c) 

[35] Thiên ha mac dai u thu hào chi mat, nhi đại son vi tiểu. Mac tho u thương tử, nhi Bành tổ vi yêu. X 
B EXIST XC mau: 2555 F, m 5 18 2X (ch. 2-e). 

[36] Vong niên, vong nghĩa, chấn ư vô cánh, cố ngụ chư vô cánh Xx fF. X 3& fix J2 #4 # SX ES RH f 3E 
(ch. 2-h). 

[37] Nhược hữu năng tri thử chi vi thiên phủ, chú yên nhi bất mãn, chước yên nhi bất kiệt, nhi bát tri kỳ sở 
do lai Æ  Ñš  lÈ LZ. a % ñ 3 Xs ïñ 2 3ã M ES mu 2 35 mm RAD 8 BH Hị R (ch. 2-d). 

[38] Viên biên thư dĩ vi thu, mê dữ lộc giao, thu dữ ngư du. Mao Tường, Lệ Cơ, nhân chi sở mỹ dã Xã Ja 
7H LA Za lệ, EE Bd FB 3c, MA Bd f& 2g. £ lũ, ER WB, A BJ X tb (ch. 2-e). 

[39] Thi dĩ thánh nhân hóa chi dĩ thị phi, nhi hưu hồ Thiên quân. # A E8 A M2 A # 3E m 4 # X $8 
(ch. 2-c). 

[40] Chung thân dich dich nhi bất kiến ky thành công, niết nhiên bi dich nhi bất tri ky sở qui, khả bất ai 
da? #4 Ey (& t& mT E, EL H Zh, 8i PA JE (c T0 XI EL PT ES, HJ 2` xx 3ñ (ch. 2-b). 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 22/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


[41] Phù tùy thành tâm nhi sư chi, thùy độc thả vô sư hồ. X Eã 8 R sk ò mo Bf Z, š£  H f BD # 


(ch. 2-b) 
[42] Thử chi vị bảo quang Ilt, Z 8B 1& 3% (ch. 2-e). 


[43] Hóa thanh chi tương dãi, nhược kỳ bất tương đãi, hòa chi dĩ Thiên nghê 46 # Z3 #, # E 7h 3H 8#, 


TI Z A X f (ch. 2-h). 


[44] Vong niên, vong nghĩa, chấn ư vô cảnh, cố ngụ chư vô cảnh % F Xs 3% ix^ #4 3E BA ES Ed Ấ 


(ch. 2-i). 
[45] Phù đại Đạo bất xưng, đại biện bất ngón. X X E ^ 38, X 


A 


(ch. 2-c). 


[46] Thuc tri bát ngón chi biện, bất dao chi dao FA #I ^ E Z R, ^^ 38 Z 38 (ch. 2-d). 


[47] Kim giả ngô táng ngã 4 # # Æ R (ch. 2-a). 


[48] Thánh nhân bất tùng su u vu, bất tựu lợi, bát vi hai, bát hi cầu. Œ A 7 (E #, 7T s A,  ìề E, 


T E& R (ch. 2-9). 


ÉL 


LA 


[49] Nhược nhiên giá, thừa vân khí, ky nhật nguyệt nhi du hồ tứ hải chi ngoai, tử sanh vô biến ư ky. Æ #Ä 


#,% zE $m, BS HH mu 3 Ÿ m m z 2|, 5 # f& # ÿâœ (ch. 2-e)... Bàng nhật nguyệt hiệp vũ trụ 


vi kỳ vẫn hợp A H, # F Ei Z8 E. 1É â (ch. 2-9). 


[50] Chúng nhân dịch dich, Thánh nhân ngu truân, tham van tué, nhi nhất thành thuần. 3& A #4 4&, EB. A 


BESE Bề m — ms (ch. 2-g) 


[51] Xem ch. 2-d, từ: « Cổ chi nhân tri hữu sở chí hi...» t Z A 8 4I 5 Bir # R đến « vị thủy hữu thị 


phi dã.» 7k 38 A Æ 3Ètb (Đạt Vô cực, hay Thái cực là đạt đích). 


[B2] Thi dĩ thánh nhân hòa chỉ dĩ thị phi, nhi hưu hồ Thiên quân. # A E8 A M2 A # 3E ï tk F X $8 


(ch. 2-c). 
[53] Tóm đoạn a. Dưỡng sinh chủ. 
[54] Tóm đoạn b. 
[55] Tóm đoạn c. 
[56] Tóm đoạn d. 


[57] Xem đoạn a, tr.230-235 Wieger, Les Pères du Système Taoiste, (Đoạn này Nguyễn duy Cần bỏ 


không dịch). 
[58] Tâm trai ò Zi. a, tr. 232. 


[59] Hư thất sinh bach, cát tường chỉ chỉ, vi tọa trì. Phù tuần nhi mục nội thông nhi ngoại ư tâm tri, qui 


thần tương lai xá. E Z8 Æ H, Ei # 1E 1E, 5 2 Bb. X #J EL H R 3ã, fo 2k 55 0 AT, 58 8 S OR S 


Wieger, (ch.4: Nhân gian thế), tr.234. 
[60] Ibid. a, tr. 234. 
[61] Xem doan b, tr. 235. 
[62] Xem doan c, tr. 236-237. 
[63] Xem d, tr. 238-239. 1, 240-241. 


[64] Tóm tát doan a, Düc Sung Phü. Xem Nguyén Duy Càn, Nam Hoa Kinh, tr. 294-297. 
[65] Dĩ kỳ tâm đắc kỳ thường tâm. JA EK d && & 3€ d. Nguyễn Duy Cần, Nam Hoa Kinh, tr. 291. 


[66] Từ «Trọng Ni viết: Nhân mac giám u lưu thủy» f J£ A: A & $& #2 Ji; 2k đến «dĩ vật vi sự hồ» DA 


Y  ® # (Nguyễn Duy Cần, Nam Hoa Kinh, tr. 291-292). 


[67] Phù thiên vô bất phúc, địa vô bất tải, Ngô di phu tử vi Thiên dia. X X 7 28,  # 7T SX, 8 DA X 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 


23/24 


12/21/2015 nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 

T AK tt (Ibid, tr. 305). 

[68] Vô Chỉ viết: Thiên hình chi an khả giải # H A: X M Z, £ 7 fit (Nguyễn Duy Cần, Nam Hoa Kinh, 
tr. 306-308). 

[69] Ai Công viết: Hà vi tài toàn?... Thi chi vị tài toàn xx 43 A : f] 8B 4 £? [...] Æ 2 8 đ € (Nguyễn 
Duy Càn, Nam Hoa Kinh, tr. 314-315). 

[70] Diểu hồ tiểu tai, sở di thuộc ư nhân dã, ngao hồ dai tai, độc thành kỳ thiên. RP F ^| &, Pi EA E #2 
A t, BF A R, AR Ħ R (lbid., tr. 323) 

[71] Nguyễn Duy Cần, Nam Hoa Kinh, tr. 340-347. 

[72] Xem đoạn d Bai Tông Su.- Nguyễn Duy Cần, Nam Hoa Kinh, tr. 358-360. 

[73] Xem Nguyễn Duy Cần, Nam Hoa Kinh, tr. 351-355. 

[74] Ibid. tr. 351-355. 362-377. 

[75] Cố Thánh Nhân tương du u vật chi sở bất đắc độn nhi giai tồn #w E A J& 3855 Y] Z Pñ 2 GE m 
& # (Nguyễn Duy Cần, Nam Hoa Kinh, tr. 354). 

[76] Xem đoạn e, tr. 364-365. 

[77] Xem i, tr. 385-389. 

[78] Xem «toa vong» 4ˆ zs (tr. 392)... Doa chí thể, truất thông minh, ly hình, khứ tri, đồng u dai thông. E& 
TX RB, mh HE HH EE JE 2x AI [e] J2 X 8 (Ibid., tr. 393) 

[79] Đồng tắc vô háo dã, hóa tắc vô thường dã. [e] AI #4 # tb, 4, RI $& 3 t (Ibid., tr. 393) 

[80] Nguyễn Duy Cần, Nam Hoa Kinh, tr. 386-389. 

[81] Phù thánh nhân chi trị dã, trị ngoại hồ. X Œ A. ZZ 33 t&, 38 2k F (Nguyễn Duy Cần, Nam Hoa Kinh, 
tr. 411) 

[82] Lao hình, truật tâm 5$ J£ trit ò (Ibid., tr. 417). 

[83] Ibid., tr. 418. 

[84] Điêu trác phục phác. BÉ {3 +h (Ibid., tr. 428) 

[85] Thể tận vô cùng nhi du vô trám §# & $ E, m 1# #4 ñX ( tr. 434) 

[86] Liệt Tử tự dĩ vi vị thủy học nhi qui Zl # Á £L 3 3% w S m 8 (Ibid., tr. 428) 

[87] Thừa phù mãng diéu chi điểu, di xuất lục cực chi ngoai, nhi du vô hà hữu chi hương, dĩ xứ khoáng 
lạng chi dã. R X F Rb Z Ej DA Hị 7s Bk ZZ. 7, m 3i #4 n] ZZ BD, ĐÁ ER 3 1ä Z Eƒ (Ibid., tr. 414) 

[88] Lập hồ bất trắc nhi du ư vô hữu giá dà  # 7 RJ m W J2 #4 8 # t (Ibid., tr. 418) 

[89] Vô vi danh thi, vô vi mưu phủ, vô vi sự nhiệm, vô vi tri chủ, thể tận vô cùng, nhi du vô trẩm. #4 3 #5 
h,® Z8 ml, ® 28 EB (E Ấ 23 50] +, RS #4 ñ5, rm die #4 JX (Ibid., tr. 434) 

- Chí nhân chi dung tâm nhược kính, bất tương, bất nghịch, ứng nhi bất tàng. Cố năng thắng vật nhi bất 
thương. Æ A < A DE S; i, 2 )È,J§ m 2 ii. 4 8E Bố 97 im fŠ (lbid., tr. 434) 

[90] Xem các đoạn f, g (Ibid., tr. 434-436) 

Chương 1: Tìm Hiểu về Lão, Trang 
Chương 2: Trang Tử và Nam Hoa Kinh 


hftp://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm 24/24 


